CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 1 



Thiền Sư 
u SILANANDA 


CHÁNH NIỆM, 

GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


4 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO 


• Tranh trang bìa: lầm Hân 

• Trang Phụ bản: 


Thanh Sơn 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 5 


CHÁNH NIỆM, 

GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐAO 


6 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO *> 7 


Lời giới thiệu 
của Như Lai Thiền Viện 

Sách “Chánh Niệm, Giải Thoát và Bồ Tát Đ-o” là 
tuyển tập những Pháp tho-i đã được Hòa Thượng Thiền 
Sư u Silananda diễn giảng t-i Như Lai Thiền viện gồm 16 
bài căn bản về Thiền Minh sát, Chánh Niệm, Tỉnh Giác, 
Tâm, Tâm Sở, Thiền Hành, Tứ Diệu Đế, Niết Bàn, Giác 
Ngộ và Bồ Tát Đ-o... 

Đây là một số trong hàng trăm bài Pháp do Ngài 
Thiền Sư thuyết bằng tiếng Anh và được dịch sang tiếng 
Việt ngay trong các khóa thiền. Một số môn sinh của 
Ngài qua sự yêu cầu của Thiền Viện đã phát tâm chọn lọc 
và hiệu đính để in thành sách hầu phổ biến rộng rãi đến 
Phật tử và thiền sinh Việt Nam. 

Do dùng lời văn nói trực tiếp trước các thiền sinh 
Ngài Thiền Sư đã sử dụng những danh từ đơn sơ, mộc 
m-c, dễ hiểu, những nguyên lý căn bản được lập đi lập 1-i 
nhiều lần cốt cho người nghe dễ nắm vững phương pháp 
hành trì. Vì nguyên thủy không phải là những bài viết 
nên dù công trình phiên dịch và hiệu đính có cố gắng đến 
đâu đi nữa cũng còn phảng phất sắc thái của những bài 
Pháp tho-i. 

Khi nhấn m-nh đến đề mục của Thiền Minh Sát phải 
là chân đế, Ngài Thiền Sư đã giải thích về sự khác biệt 
giữa “ý niệm và thực t-i”. Vê thực t-i hay chân đế, Ngài 
giảng về Tâm, Tâm Sở, và Niết Bàn là ba trong bốn chân 
đế hay những sự thật tuyệt đối. Sắc tuy không được giảng 
riêng thành một bài nhưng được bao quát trong hầu hết 


8 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 

các bài khác về pháp niệm “thân trong thân”. Do đó, 
tuyển tập này cũng nhằm nêu rõ phương pháp thực hành ở 
Như Lai Thiền Viện nói riêng đồng thòi hàm ý nhấn m-nh 
rằng khi quan sát thân thật đúng theo lời hướng dẫn thì 
thiền sinh cũng sẽ thấy được Thọ, Tâm, và Pháp như Kinh 
Đ-i Niệm Xứ d-y. Ngoài ra, lợi ích về pháp môn thiền 
hành cũng được đề cập đến. Giác Ngộ là một đề tài khó 
hiểu đã được Ngài Thiền Sư giải thích rõ ràng và có hệ 
thống qua nhiều bài giảng khác nhau. Và nhất là Bồ Tát 
Đ-o được Ngài làm sáng tỏ bởi Phật Giáo Nguyên Thủy 
thường hay bị ngộ nhận là chỉ biết tu giải thoát cho chứứi 
mình qua sự thành đ-t đ -0 quả A La Hán mà thôi. 

Đây là tuyển tập đâu tiên trong nhiều tuyển tập sẽ 
được Thiền Viện ấn tống trong tương lai. Toàn thể thiền 
sinh và Phật tử chân thành cảm t- công ơn sâu dày của 
Thiền Sư u Silananda đã hướng dẫn cả pháp học lẫn pháp 
hành trong thòi gian gần hai thập niên qua. Thiền Viện 
cũng xin thành thật tri ân mọi sự hỗ trợ công sức và tài lực 
của các Phật tử và thiền sinh xa gần để Thiền Viện có đủ 
phương tiện hoàn thành tuyển tập này. Thiền Viện hy 
vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cho 
những dự án ấn tống kế đến. Câu mong pháp thí cao 
thượng này sẽ là duyên lành trên đường tu tập và thành đ-t 
trí tuệ giải thoát của quí vị trong tương lai. 

Thiền Viện xin được hân h-nh giới thiệu tuyển tập 
“Chánh Niệm, Giải Thoát và Bồ tát Đ-o” đến tất cả thiền 
sinh và Phật tử Việt Nam. 

Trong tâm từ, 

Ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 9 



Thiền Sư 


u SILANANDA 

Hòa thượng thiền sư u Silananda sinh ngày 16 tháng 
12 năm 1927 t-i Mandalay, Miến Điện. Cha mẹ của 
ngài ông Saya Hsaing và bà Daw Mone. Cha của Ngài 
là một phật tử thuần thành và là vị kiến trúc sư nổi tiếng 
với nhiều công trình xây cất xuất sác các cơ sở tôn giáo 
trên toàn quốc. 

Ngài theo học t-i trường trung học Kelly High School 
của phái bộ truyền giáo Hoa Kỳ American Baptist 
Mission School ở Mandalay. Vào năm 16 tuổi, Ngài thọ 
giới Sa di t-i tu viện Mahavijjodaya Chaung, Sagaing 
Hills với hòa thượng pháp sư danh tiếng u Pannavanta 
và nhận pháp hiệu là Shin Silananda. 

Được sự hỗ trợ và khuyến khích của cha mẹ, Ngài 
thọ Tỳ kheo giới vào năm 1947 với hòa thượng u 






10 <* CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO 


Pannavanta. Được sư phụ và những bậc cao tăng danh 
tiếng ở Sagaing Hills và Mandalay hướng dẫn học Tam 
T-ng Kinh Điển, Ngài trúng tuyển ba kỳ thi khảo h-ch 
về Giáo pháp của chính phủ Miến điện, đỗ đầu bậc hai 
và đứng thứ nhì bậc ba. Sau đó hoàn tất văn bằng Pháp 
sư (Master of Dhamma) năm 1950 . 

Năm 1954, Ngài trúng tuyển kỳ thi Phật Pháp được 
xem là khó nhất t-i Miến Điện của hội Pariyattisasanahita 
Association ở Mandalay, đ-t danh hiệu “Abhivamsa”. 
Do đó, pháp hiệu đầy đủ của Ngài là hòa thượng u 
Silanandabhivamsa. 

Cũng từ năm này, Ngài sang Tích Lan (Sri Lanka) 
và dự kỳ thi khảo h-ch thâm cứu (Advanced Level 
Examination) và hoàn tất chứng chỉ G.C.E. (General 
Certiíicate of Education) của trường đ-i học University 
of London với sự xuất sắc về các cổ ngữ Pali và Sankskrit. 
Thời gian ở Tích Lan, trong các chuyên về thăm Miến 
Điện, Ngài đã hành Thiền Minh Sát theo truyền thống 
của Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi Sayadaxv. 

Trong kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ Sáu (Sixth 
Buddhist Council) t-i Ngưỡng Quang, Miến Điện năm 
1954, Ngài là thành viên của Ban Kiết Tập hiệu đính 
kinh điển. Năm 1957, Ngài được bổ nhiệm Trưởng Bộ 
Tự Điển Tam T-ng Pali — Miến (Tipitaka Pali — 
Burmese Dictionary Department) t-i Hội Đồng Phật Pháp 
Buddha Sasana Council. 

Năm 1960, sau khi sư phụ Ngài viên tịch, Ngài trở 
thành vị trụ trì của tu viện Mahavijjodaya Chaung kiêm 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 11 


giảng sư t-i đ-i học Atithokdayone Pali University ở 
SagaingHills. Năm 1968, Ngài dời đến tu viện 
Abhayarama Shxvegu Taik ở Mandalay. Sau đó trở thành 
viện phó tu viện này, giảng d-y Giáo Pháp và các cổ ngữ 
Pali, Sanskrit và Prakit. Ngài cũng kiêm nhiệm chức 
khảo h-ch cấp bậc cử nhân và cao học cho bộ Đông 
Phương Học Department of Oriental Studies của trường 
Arts and Sciences University ở Mandalay. Hiện nay 
Ngài là hòa thượng trưởng tràng của tu viện này. 

Năm 1979, Ngài tháp tùng Đ-i Lão Hòa Thượng 
Mahasi Sayadaw, vị thiền sư danh tiếng bậc nhất ở Miến 
điện, sang Hoa Kỳ. Theo lòi thỉnh cầu của phật tử Miến 
Điện ở Cựu Kim Sơn và vùng Vịnh Bay Area, Hòa 
Thượng Mahasi để Ngài và Sayadaw u Kelatha ở 1-i 
hoằng pháp t-i Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới. 
Với sứ m-ng này, Ngài đã hướng dẫn các khóa Thiền Tứ 
Niệm Xứ hay Thiền Minh Sát và giảng d-y Giáo Pháp, 
đặc biệt là môn Vi Diệu Pháp, môn tâm lý học của Phật 
Giáo, trên toàn quốc Hoa Kỳ và các quốc gia khác như 
Gia Nã Đ-i, Mễ Tây Cơ, lamaica, Nhật Bản, Mã Lai, 
Singapore, Đ-i Hàn, Tích Lan và úc Đ-i Lợi. Với kinh 
nghiệm thực chứng thâm sâu và kiến thức bao la về Phật 
Pháp, Ngài giảng giải Giáo Pháp, hướng dẫn thiền tập 
một cách rành m-ch trong tinh thần từ bi và độ lượng 
của một bậc thầy đáng kính. Ngài là tác giả của nhiều 
sách viết bằng tiếng Miến và tiếng Anh trong đó có cuốn 
The Four Poundations of Mindíulness (Tứ Niệm Xứ), 
Volition — An Introduction to the Law of Karma (Định 
Luật Nghiệp Báo), và No Inner Core — An Introduction 


12 »:♦ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO 


to the Doctrine of Anatta (Thuyết Vô Ngã), và Silavanta. 

Hòa Thượng u Silananda là vị sáng lập và cũng là 
hòa thượng trụ trì tu viện Dhammananda Vihara ở Half 
Moon Bay, Caliíornia. Ngài là cố vấn tối cao cho hội 
Phật Giáo Nguyên Thủy Hoa Kỳ Theravada Buddhist 
Society of America, trung tâm thiền Dhammachakka 
Meditation Center, Caliíornia, trung tâm Phật Pháp Bodhi 
Tree Dhamma Center ở Largo, Caliíornia và hội phát 
triển Phật Giáo Society for Advancement of Buddhism 
ở Ft. Myers, Plorida. Ngài cùng các đệ tử Mễ Tây Cơ 
thành lập Dhamma Vihara ở Mễ Tây Cơ từ năm 1999 và 
là vị hướng dẫn tinh thần của thiền viện này. 

Năm 1993, Ngài được hội đồng tôn giáo Miến Điện 
trao tặng tước hiệu Aggamahapandita (Bậc Đ-i Trí Tuệ). 
Ngài 1-i nhận được tước hiệu Aggamahasaddhamma 
lotika (Diệu Trí Đ-i Pháp Sư) từ chính phủ Miến Điện 
vào năm 1999. Cũng từ năm này, Ngài đảm nhận chức 
vụ viện trưởng Viện Đ-i Học Phật Giáo Nguyên Thủy 
Quốc Tế (ITBMU) t-i Ngưỡng Quang, Miến Điện. 

Hòa Thượng u Silananda là Thiền Sư Trưởng Như 
Lai Thiền Viện từ 1992 cho đến nay. Dưới bóng mát từ 
bi và trí tuệ của Ngài, Thiền Viện tăng trưởng trong sứ 
m-ng truyền bá Giáo Pháp Nguyên Thủy của Đức Phật. 

Bãn Tu Thư Như Lai Thiền viện 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 13 


Namo Tassa Bhavagato Arahato 
Sammasambuddhassa 



Thành Kính Đảnh Lễ Đức Thế Tôn 
Bậc A La Hán Cao Thượng 
Đấng Chánh Biến Tri 




14 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 15 


CĂN BẢN THIỀN MINH SÁT 


Dù đề tài “Căn bản về thiền Minh Sát” đã đưỢc 
giảng dạy rất nhiều lần trong các khóa thiền, nhưng việc 
nhắc lại những lời chỉ dẫn này luôn quan trọng và cần 
thiết. Đôi với những ai chưa từng nghe, bài pháp này 
mang đến cho quý vị nhiều hiểu biết hữu ích. Với những 
ai nghe rồi, nghe lại đề tài này là cơ hội cho quý vị suy 
nghiệm và củng cố kiến thức cũng như kinh nghiệm thực 
tập của mình. 

Phạn ngữ ‘Vipassana’ đưỢc dịch là ‘Thiền Minh Sát’, 
trong đó, ‘vi’ có nghĩa là ‘bằng nhiều cách’ và ‘passana’ 
là thấy. Vậy ‘Vipassana’ là ‘thấy bằng nhiều cách’, tức 
thấy đưỢc ba đặc tính chung Vô thường, Khổ và Vô ngã 
của mọi pháp hữu vi hay pháp có điều kiện kể cả thân 
và tâm. 


16 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Trong Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), những đặc tính, 
chức năng và nguyên nhân gần của sắc (rupa), tâm vương 
(citta) và tâm sở (cetasika) tức là những pháp hữu vi 
hay là những pháp có điều kiện bị áp chế bởi vô thường, 
khổ và vô ngã đưỢc phân tích thật cặn kẽ. Mọi pháp hữu 
vi (sankhara) đều có đặc tính chung và riêng. Trong khi 
hành thiền Minh Sát, thiền sinh cần hiểu rõ đặc tính 
chung và riêng này. Thí dụ: Trong thiền đường này có 
nhiều thiền sinh, tất cả các thiền sinh đều là con người, 
vậy con người là đặc tính chung; và ở mỗi người có đặc 
tính riêng, chẳng hạn như một sô" trong quý vị là người 
Mỹ, một sô" khác là người Miến, người Việt v.ỵ Những 
hiện tưỢng hay sự vật làm điều kiện cho các pháp hữu 
vi khác sanh khởi đồng thời cũng là các pháp hữu vi và 
tâ"t cả các pháp hữu vi đều có ba đặc tính chung là Vô 
thường-Khổ-Vô ngã. Các pháp hữu vi là Vô thường vì 
chúng liên tục sanh diệt, và cái gì liên tục sanh diệt đều 
bất toại nguyện nên chúng mang đặc tính Khổ. Bởi chúng 
vô thường, khổ mà chẳng ai có thể thay đổi chúng theo 
ý muôn nên chúng mang đặc tính Vô ngã có nghĩa là 
không thể kiểm soát đưỢc. Và mục đích việc thực hành 
thiền Minh Sát là để nhận ra đưỢc ba đặc tính chung 
này trong mọi pháp hữu vi. 

Khi quán sát hơi thở vào ra, thiền sinh nhận ra Vô 
thường trong sự sanh diệt của từng hơi thở. Vì hơi thở tự 
nó cứ liên tục sanh diệt nên tạo ra cảm giác khó chịu vi 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 17 


tế và ta cũng không thể điều khiển nó theo ý ta muôn 
nên nó mang đặc tính Khổ và Vô ngã. Hơi thở, do vậy, 
có ba đặc tính chung là Vô thường, Khổ và Vô ngã. Và 
chỉ có ai thấy đưỢc ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã 
trong mọi pháp hữu vi, người ấy mới thực sự đang hành 
thiền Minh Sát; nếu chưa thấu đáo đưỢc điều này, thiền 
sinh vẫn chưa thực sự bước vào lãnh vực Minh Sát. 

Trong tiến trình tu tập, thiền sinh Minh Sát trước 
hết sẽ đạt đưỢc Tuệ Biện Biệt Danh-Sắc tức là thấy 
đưỢc sự phân biệt giữa thân và tâm thật rõ ràng. Kế 
đến, thiền sinh đạt đưỢc Tuệ Nhân-Quả tức là thấy đưỢc 
môd liên hệ giữa các pháp: cái này sanh khởi làm điều 
kiện cho cái khác khởi sanh, cái này hoại diệt tạo điều 
kiện cho cái khác hoại diệt hay sanh khởi v.ỵ Đến đây, 
thiền sinh vẫn chưa đưỢc xem là thực sự bước vào Minh 
Sát. ở giai đoạn cao hơn, thiền sinh sẽ đạt đến Tuệ thấy 
đưỢc Vô thường, Khổ và Vô ngã trong mọi pháp hữu vi, 
rồi Tuệ Sanh-Diệt v.ỵ Trong các tuệ thì hai tuệ đầu tiên 
không đưỢc kể là tuệ Minh Sát và do vậy Vi Diệu Pháp 
chỉ đề cập đến mười một tuệ Minh Sát mà thôi. Tuy 
nhiên, hai tuệ đầu tiên này đưỢc nhắc đến trong chú 
giải bởi lẽ chúng là nền tảng căn bản ban đầu giúp thiền 
sinh đạt đến các tuệ giác cao hơn. 

Thường có vài câu hỏi sau đây về việc hành thiền 
Minh Sát; 


18 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Bạn làm gì trong khi hành thiền Minh Sát? 

Ta có thể trả lời là: tôi quán sát, tôi theo dõi, tôi 
niệm thầm đôl tưỢng đang quan sát hay tôi chánh niệm 
ghi nhận đề mục hành thiền. Sư muôn nhấn mạnh rằng 
việc niệm thầm đề mục hành thiền phải song hành với 
sự chú tâm quán sát, chánh niệm trên đề mục đó, chứ 
không phải niệm thầm một cách hời hợt máy móc và 
thiếu chánh niệm. Trong thiền Minh Sát việc duy nhất 
thiền sinh phải làm là hết sức chú tâm chánh niệm trên 
bất cứ đề mục nào nổi bật nhất trong hiện tại. Đối với 
thiền sinh sơ cơ, sự niệm thầm (noting) khắn khít và 
đồng thời với đề mục đang sanh khởi là một phương 
pháp hữu hiệu để canh giữ tâm và duy trì chánh niệm ví 
như ta dùng cây kim ghim để ghim chặt mảnh giấy lên 
tường. Tuy nhiên, một khi phương pháp niệm thầm trở 
thành chướng ngại cho sự chú tâm theo dõi đề mục thì 
thiền sinh không cần duy trì sự niệm thầm này nữa, nhưng 
phải luôn luôn cô" gắng chánh niệm quán sát đôi tưỢng. 
Khi quán sát đề mục với chánh niệm liên tục như thế, 
thiền sinh sẽ thây đưỢc đôl tưỢng ngày càng rõ ràng, 
thây đưỢc tiến trình sinh diệt của nó trong từng giây 
phút và do đó nhận ra ba đặc tính vô thường, khổ và vô 
ngã của đôl tượng. Và khi nhận ra ba đặc tính này, bạn 
mới thật sự đang hành thiền Minh Sát. 

Bạn quan sát gì trong khi hành thiền Minh Sát? 

Bạn có thể trả lời bằng hai cách. Để Tàm oai’ bạn 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 19 


CÓ thể trả lời một cách bài bản dựa theo sách vở là ‘tôi 
quán sát ngũ uẩn’. Nhưng có những người chẳng biết 
ngũ uẩn là gì nên nhân đây, Sư xin nói sơ lược về Ngũ 
Uẩn. 

Theo quan điểm của Phật giáo, vũ trụ này chẳng 
qua là sự hỢp thành của ngũ uẩn gồm; sắc uẩn, thọ uẩn, 
tưởng uẩn , hành uẩn và thức uẩn. Loài hữu tình (con 
người, thú vật) là do ngũ uẩn cấu thành. Riêng loài vô 
tình (cây côl, nhà cửa, đồ vật) chỉ có sắc uẩn mà thôi. 
Chúng sinh hữu tình và vô tình đưỢc gọi chung là ngũ 
uẩn. Ngũ uẩn khi làm đối tưỢng cho sự dính mắc hay 
chấp thủ đưỢc gọi là ngũ uẩn thủ. Nói cách khác, ngũ 
uẩn thủ là năm uẩn làm đôi tưỢng cho tâm tham, là đôl 
tưỢng của tâm tham. 

Theo Vi Diệu Pháp, có ít nhất là hai nguyên nhân 
sinh ra dính mắc hay chấp thủ; tà kiến và tham ái. Tà 
kiến (ditthi; wrong view) và tham hay chấp thủ (lobha) 
là hai trạng thái của tâm hay tâm sở. Do tà kiến cho 
rằng vật này bền vững mà ta dính mắc vào chúng, hoặc 
khi nhìn thấy đôi tưỢng mà sinh lòng thích thú tham 
đắm nơi đôi tưỢng nên dính mắc vào đối tưỢng. Và một 
khi sự dính mắc hay chấp thủ vào ngũ uẩn xảy ra, ngũ 
uẩn có tên là ngũ uẩn thủ. Do vậy, ngũ uẩn thủ hay mọi 
hiện tưỢng trong vũ trụ này, đều có thể làm đôi tưỢng 
của sự dính mắc vì tà kiến hoặc tham lam chấp thủ. 

Cách trả lời thứ hai là: ‘Khi sáu căn tiếp xúc với sáu 


20 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


trần tức là khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay ý căn tiếp 
xúc với sắc tướng, âm thanh, mùi hương, vị, sự xúc chạm 
hay ý tưởng, tôi chỉ chú tâm quán sát đôl tưỢng nào nổi 
bật nhất ngay trong giây phút ấy’. Cách trả lời thứ hai 
này mộc mạc khiến người nghe dễ hiểu hơn. Tóm lại, 
trong khi hành thiền Minh Sát, ta cần phải chánh niệm 
quan sát bất cứ đề mục nào nổi bật nhất trong giây phút 
hiện tại. 

Điều cần nhớ là khi hành thiền Minh Sát, ta quán 
sát những đôd tưỢng thuộc về chân đế chứ không phải 
thuộc về tục đế. Quý vị cần biết rằng thế giới này có thể 
đưỢc nhìn theo hai khía cạnh chân đế và tục đế. Tục đế 
chỉ là những khái niệm, và nó không thật hiện hữu nên 
không thay đổi. Do đó, ta không thể thấy đưỢc ba đặc 
tướng vô thường, khổ và vô ngã nơi chúng. Khi các bạn 
quán sát hơi thở, thấy chúng như “hai thanh gỗ” di chuyển 
ra vào nơi mũi thì khi ấy bạn đang trong thiền Chỉ hay 
thiền Vắng Lặng chứ không phải thiền Minh Sát (hình 
ảnh hai thanh gỗ di chuyển chỉ do tưởng tưỢng mà ra 
chứ không thực có). Khi quán sát sự chuyển động cũng 
như đặc tính căng phồng của yếu tô" gió trong hơi thở thì 
bạn đang hành thiền Minh Sát. Trong thiền Chỉ, những 
khái niệm, hay tục đế là đề mục hành thiền. Nhìn thây 
một người đàn ông và niệm thầm ‘đàn ông, đàn ông’ có 
nghĩa là quý bạn chỉ chú tâm đến tục đế và như thế 
không phải là thiền Minh Sát; vì theo chân đế thì ngoài 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO *> 21 


thân và tâm ra, chẳng có một người đàn ông nào thật sự 
hiện hữu, đàn ông chỉ là một khái niệm mà thôi. Vì vậy 
Sư hướng dẫn bạn niệm thầm ‘thấy, thấy, thấy’. Khi niệm 
thầm ‘thấy’, bạn chỉ chú tâm quán sát tâm thấy hay 
nhãn thức (eye consciousness) hoặc chú tâm đến dữ kiện 
vật chất hay thành tô" (physical data, small component) 
ở ‘người đàn ông’ chứ không phải tổng thể dáng vẻ của 
người â"y. Vậy khi hành thiền Minh Sát, ta lây thân (sắc), 
tâm vương, tâm sở tức chân đế làm đề mục. Như thế ta 
mới có thể kinh nghiệm đưỢc ba đặc tánh vô thường, 
khổ và vô ngã của đề mục quán sát. 

Vì sao phải quan sát ngũ uẩn thủ? 

Câu trả lời là để ta không bị dính mắc vào ngũ uẩn 
này. Vì sao phải tránh dính mắc với chúng? Vì khi dính 
mắc rồi chúng ta muôn chiếm hữu chúng. Và để chiếm 
giữ, ta có thể hành động hoặc thiện hoặc bâ"t thiện. Khi 
hành động, dù là thiện hay bâ"t thiện, ta tạo nghiệp. 
Nghiệp dẫn đến luân hồi sanh tử. Và ngày nào còn sanh 
tử, ta còn khổ mãi không thôi. Vì vậy, muôn châ"m dứt 
luân hồi, chấm dứt khổ ta không nên dính mắc vào chúng. 
Muôn vậy, ta phải hết sức chánh niệm quán sát ngũ uẩn 
thủ. 

Ví như có người muốín đưỢc tái sanh thành chư thiên 
trên cõi trời để đưỢc hưởng những lạc thú, đến gặp một 
vị thầy để học hỏi phương pháp và vị thầy này dạy người 


22 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


ấy nên làm lễ giết thú tế thần. Hành động như thế, người 
ấy sẽ tạo ra nghiệp bất thiện và nghiệp bất thiện này rồi 
sẽ trổ quả bất thiện với nhiều bất hạnh cho người đó. 
Nếu gặp vị thầy khuyên người ấy nên giữ giới, bô" thị và 
khi người â"y thực hành theo thì sẽ tạo đưỢc thiện nghiệp. 
Thiện nghiệp trổ thiện quả và nhờ đó người â"y đưỢc 
sanh vào cõi trời. Cho dù là ở địa ngục hay cõi trời, 
những nơi này đều khổ vì cuộc sốing ở cõi trời rô"t cục 
cũng chỉ tạm thời và không bền vững. Vì dính mắc, ta 
tạo tác hoặc thiện hoặc bâ"t thiện nghiệp. Quả dù thiện 
hay bâ"t thiện đều dẫn đến đau khổ. Vậy nếu không muôn 
sanh tử luân hồi, ta phải liên tục chánh niệm trên mọi 
đôi tưỢng để tâm dính mắc tham ái không có cơ hội 
sanh khởi. 

Phải quán sát ngũ uẩn vào lúc nào? 

Quán sát chúng ngay vào thời điểm chúng đang xảy 
ra để thấy đưỢc những đặc tính chung và riêng của chúng. 
Ví như đối với sâ"m chớp, chỉ nhìn thây rõ ràng ánh chớp 
ngay khi nó đang hiển hiện, ta mới có thể mô tả đưỢc 
tia chớp â"y. Ta không thể thây ánh chớp trước hoặc sau 
khi nó xảy ra. 

Bạn có thể tự hỏi chẳng lẽ ta không hề quán sát 
một đốì tưỢng thuộc về quá khứ hay tưchig lai hay 
sao? 

Khi hành thiền Minh Sát, thiền sinh thây đưỢc ba 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 23 


đặc tánh vô thường, khổ, và vô ngã của đối tưỢng mà 
mình đang quan sát. Đây là một loại ‘Minh Sát trực 
tiếp’ tức thiền sinh thấy vô thường, khổ và vô ngã qua 
sự quan sát trực tiếp đôl tưỢng ngay khi nó xảy ra. Trong 
một vài trường hỢp, bạn nhận ra tính vô thường, khổ và 
vô ngã của đối tượng đang quan sát, rồi bạn suy diễn vô 
thường, khổ và vô ngã hiện diện trong mọi đôd tưỢng 
cho dù đôd tưỢng thuộc về quá khứ, tương lai hay hiện 
tại. Loại minh sát này gọi là ‘Minh Sát suy diễn’. Chẳng 
hạn như quán sát thấy đưỢc vô thường, khổ và vô ngã 
nơi cơn đau mà bạn đang ghi nhận khiến bạn tư duy 
rằng cái đau của ngày hôm qua cũng vô thường như cái 
đau mà ta đang quan sát hôm nay, và cái đau ngày mai 
cũng vô thường tương tự như vậy. Do đó, khi đạt đến 
giai đoạn thấy ba đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã rồi, 
thiền sinh có thể áp dụng kiến thức Vi Diệu Pháp của 
mình vào nhiều đôl tưỢng khác nhau liên quan đến quá 
khứ, hiện tại hay tương lai để nhận ra ba đặc tánh này 
trong mọi pháp hữu vi. 

Hành thiền Minh Sát là quán sát bất cứ đôl tưỢng 
nào nổi bật trong hiện tại bởi cái gì nổi bật thì rõ ràng 
và dễ quan sát. ớ giai đoạn đầu, khi sức định và tuệ 
chưa đủ mạnh, ta không nên tìm kiếm đôd tưỢng vi tế 
mà chỉ nên ghi nhận những đối tưỢng nào nổi bật nhất 
ngay trong giây phút hiện tại. Đức Phật dạy: ‘Chánh 
niệm ngay trong hiện tại, đừng quay về quá khứ và cũng 


24 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


đừng hướng đến tương lai’. Thanh Tịnh Đạo và Chú giải 
cũng dạy rằng: Minh Sát là quán sát những gì xảy ra 
trong hiện tại để không bị tham lam và tà kiến lôi kéo. 
Do vậy thiền sinh sơ cơ nên chú tâm quan sát đề mục về 
thân nổi bật trong hiện tại (chẳng hạn như hơi thở hoặc 
sự phồng xẹp nơi bụng) và một khi định và tuệ đủ mạnh, 
ta sẽ dễ dàng quán sát những đôl tưỢng vi tế hơn (về 
tâm). 

Quán sát Ngũ uẩn như thế nào? 

Quán sát trung thực bằng cách không thêm vào đôl 
tưỢng những điều không có hay không thật (chẳng hạn 
đẹp, xấu, hay, dở) cũng như không lấy đi những điều có 
thật ra khỏi đôi tưỢng (vô thường, khổ). Phải quán sát 
đôl tưỢng như chúng đang là, nghĩa là không tưởng tưỢng, 
không phỏng định, không so sánh, không suy luận, không 
phê phán hay không đánh giá đôi tưỢng 

Cách thực tập này tương hỢp với lời chỉ dạy của 
Đức Phật trong bài kinh Bãhiya Sutta. Một hôm khi Ngài 
đang đi khất thực trong làng, có một vị ẩn sĩ Bãhiya đến 
hỏi đạo và xin Ngài chỉ cho phương pháp hành thiền. 
Sau ba lần bị từ chối, cuôl cùng vị này nói; ‘Thưa Tôn 
giả Gautama, chẳng biết việc gì có thể xảy ra cho con 
trong giờ phút sắp tới. Vậy kính xin Ngài từ bi chỉ cho 
con một đề mục hành thiền”. Đức Phật bèn cho ông một 
lời dạy rất ngắn ngủi, ông thọ lãnh rồi vào rừng thực 
hành và đắc đạo quả A-la-hán. Sau đó trên đường đi tìm 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 25 


y bát để đưỢc trở thành tỳ kheo trong tăng đoàn, chẳng 
may ông bị bò húc chết. Theo bài kinh này thì câu dạy 
của Đức Phật rất cô đọng: 'Khi thấy thì chỉ có sự thấy 
đối với sắc, khi nghe chỉ có sự nghe đối với thanh cùng 
thế ấy đối với hương, vị, xúc, pháp’. Do nhờ có đủ ba la 
mật nên vị ẩn sĩ đã lãnh hội và thực hành thật đúng lời 
chỉ dạy của Đức Thế Tôn. 

Ngài Nyanaponika trong cuô"n ‘The Path of 
Meditation’ giải thích lời dạy này là ‘cách ghi nhận đơn 
thuần’ về đôd tưỢng nghĩa là khi nghe, thấy một sự vật 
nào, phải ngừng ngay ở tâm nghe, tâm thấy bằng cách 
ghi nhận ‘nghe, thấy, biết,’ đừng thêm hay bớt gì vào sự 
vật ấy. Tương tự như cái máy photocopy chỉ cho ra những 
bản sao y hệt như bản chánh. Hoặc như với người chụp 
ảnh thì quang cảnh, người, vật như thế nào, bức hình 
chụp ra sẽ in như thế ấy. Không như một họa sĩ vẽ một 
bức tranh có thể thêm vào nhiều chi tiết mình muôn hay 
bỏ bớt đi những chi tiết mình không muôn. Tâm ghi nhận 
của người hành thiền phải như một tấm gương phản chiếu 
sự vật hay như bức hình chụp, phải ngừng ngay chỗ thấy, 
nghe, mà thôi. 

Lời dạy thật đơn giản nhưng khi thực hành lại thật 
khó vì tâm ta đã quá quen thuộc, quá máy móc với sự 
thêm bớt, lựa chọn, suy đoán, đánh giá. này từ bao đời 
rồi. Chẳng hạn khi tai mới vừa nghe một âm thanh là ta 
nhận ra ngay đây là tiếng xe hơi, đôi khi ta đi xa hơn 


26 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


đây là tiếng xe Toyota, đây là tiếng xe của ai nữạ Một 
thí dụ nữa về đồng hồ điểm tiếng mỗi giờ. Các bạn vừa 
nghe một tiếng thì nghĩ ngay đây là tiếng thứ nhất, nghe 
đến hai tiếng thì nghĩ ngay đây là tiếng thứ nhì. Như 
vậy là ta đã không dừng ngay ở sự nghe bằng cách niệm 
‘nghe, nghe,’ (chân đế) mà đã thêm vào đó ý niệm ‘thứ 
nhất, thứ nhì’, nghĩa là ta đã cộng thêm vào đôl tưỢng 
một điều khác nữa chứ không thuần chỉ nghe nó đương 
là một âm thanh. Lý do vì chánh niệm, tỉnh giác chưa 
đủ mạnh, chưa có đưỢc sự ghi nhận đơn thuần. 

Tuy nhiên với công phu thực tập kiên trì, chánh niệm 
sâu sắc và định tâm vững mạnh thì ta có thể dừng đưỢc 
ngay ở sự thấy, sự nghe... Nghĩa là nhờ có tỉnh giác ta 
chỉ nhận biết đôl tưỢng ở mặt chân đế mà thôi. 

ích lợi của việc thực tập Chánh niệm Khi tiếp xúc 
với một đôi tưỢng, nếu thiếu chánh niệm ngay trong 
giây phút hiện tại ấy, hai điều có thể xảy ra; hoặc do 
tham ưu (thích, không thích) hoặc do tà kiến (cho là tô"t 
đẹp, bền vững, hạnh phúc, là của ta) làm sanh khởi tâm 
dính mắc, chấp thủ Tâm này tạo ra đủ loại nghiệp dẫn 
dắt ta trôi lăn mãi trong vòng luân hồi. 

Nói rõ hơn, khi đôl diện với một sự vật, do thiếu 
chánh niệm ta sẽ khởi tâm chấp thủ vào vật ấy. Để rồi 
từ đó, mỗi lần nhớ hay gặp lại đôl tưỢng này, tức thì tâm 
chấp thủ liền sanh khởi. Như vậy mầm mông bám níu 
đã tiềm ẩn trong đôl tưỢng từ khi tâm không chánh niệm 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO *> 27 


và tỉnh giác tiếp xúc với nó lần đầu. Thật ra đối tưỢng tự 
nó không tiềm ẩn sự dính mắc nhưng chính vì tâm thiếu 
khả năng ghi nhận đơn thuần nên chấp thủ ngay vào đối 
tưỢng. Do đó, đôd tưỢng có vẻ như tiềm ẩn sự dính mắc. 

Khuynh hướng tiềm ẩn này đưỢc gọi là những ô 
nhiễm ngủ ngầm của sự chấp thủ nơi đối tưỢng. Có nghĩa 
là khi hội đủ điều kiện (nhớ lại hay tiếp xúc lại đối 
tưỢng) là ta bị ngay trạng thái tham chấp này chế ngự vì 
điều kiện dính mắc đã có sấn. 

Trái lại khi nhìn, nghe, hay nhận biết một sự vật 
trong giây phút hiện tại với sự ghi nhận đơn thuần hay 
chánh niệm, trạng thái tâm chấp thủ vào sự vật ấy sẽ 
không có cơ hội sanh khởi. Vì vậy ta sẽ không có hành 
động, phản ứng hay thành kiến với đôl tưỢng nghĩa là 
sẽ không tạo nghiệp thiện hay bất thiện từ đôd tưỢng ấy. 

Do đó, hành thiền là tập đôl diện với mọi đối tưỢng 
bằng sự ghi nhận đơn thuần, tập nhìn chúng đúng như 
chúng đương là bằng ánh sáng của chánh niệm để dần 
dần buông bỏ đưỢc sự dính mắc vào đôl tưỢng. Tập đưỢc 
cách ghi nhận đơn thuần sẽ tự nhiên thấy đưỢc thực tướng 
của sự vật, tẩy sạch tâm khỏi mọi ô nhiễm, bớt đưỢc 
nhiều phiền não khổ đau. 

Tất cả thiền sinh đến đây thực tâm vun bồi chánh 
niệm, trau giồi khả năng tập trung tâm ý là để mong 
chấm dứt các ô nhiễm ngủ ngầm, rút ngắn bớt vòng 


28 <* CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


luân hồi sinh tử. 

Sư giảng sâu vào chi tiết về đề tài này với mục đích 
giúp các bạn nắm vững nguyên tắc và phương pháp hành 
thiền Minh Sát. Từ đó các bạn coi thử mình đã thực 
hành đúng theo những lời hướng dẫn về hành thiền hay 
chưa. Đồng thời, Sư cũng mong qua bài này cũng như 
qua căn bản kiến thức và kinh nghiệm bản thân, các 
bạn sẽ có khả năng giải thích cho những người đang 
muôn tìm hiểu về phương pháp thiền này. 

NLTV-11/20/00 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 29 


Ý NIỆM VÀ THựC TẠI 


(Tục đế và Chân đế) 


Là những người thực hành thiền Vipassana, quý vị 
cần phải hiểu rõ ràng sự khác biệt giữa ý niệm hay tục 
đế (pannati) và thực tại hay chân đế (paramatta), vì chỉ 
một trong hai điều này mới là đôl tưỢng của thiền 
Vipassana. 

Khi hành thiền Minh Sát, thiền sinh đưỢc hướng 
dẫn phải chú tâm ghi nhận bất cứ đôl tưỢng nào đang 
sanh khởi và nổi bật bong thời điểm hiện tại. Với lời 
chỉ dẫn này, hình như mọi thứ đều có thể là đề mục 
thiền quán hay thiền Minh Sát. Nhưng chữ ‘bất cứ’ có 
nghĩa là gì ? Đó là những gì thuộc sự thật tối hậu, hay 
chân đế. Nói một cách khác, đó là thực tại hay những gì 
thật sự hiện hữu, không qua trí tưởng tưỢng. Ví dụ; trong 
tâm ta có một tư tưởng đang sanh khởi. Khi quán sát tư 
tưởng này ta sẽ thấy nó đến rồi đi. Vậy tư tưởng này là 


30 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


một đề mục thiền Minh Sát vì nó thực sự hiện hữu. 

Một đề mục hành thiền phải thực sự hiện hữu nghĩa 
là nó có sanh khởi, kéo dài rồi chấm dứt (sanh, trụ, diệt). 
Vì có sanh diệt nên đề mục này mang bản chất vô thường, 
khổ, và vô ngã. Vipassana là pháp hành thanh lọc tâm 
có mục đích giúp ta thực chứng đưỢc ba đặc tính vô 
thường, khổ, và vô ngã của mọi hiện tưỢng thân tâm. 
Đây là điều kiện cần để hành giả có thể đi đến sự chấm 
dứt phiền não. Những gì chỉ hiện hữu qua sự suy nghĩ, 
hay trí tưởng tưỢng của chúng ta thì chỉ là ý niệm nên 
không bao giờ thay đổi, do đó không thể là đề mục thiền 
Minh Sát đưỢc. 

Hãy lấy một ví dụ về ‘chiếc xe hơi’. Chiếc ‘xe’ 
thoạt trông như có thật, nhưng khi ta tháo rời từng bộ 
phận thì không còn cái gọi là ‘xe’ mà chỉ còn những bộ 
phận phụ tùng rời rạc. Cái mà ta gọi là xe, thật sự chỉ là 
một ý niệm hiện hữu qua suy nghĩ tưởng tưỢng của ta. 
Danh từ ‘xe’ chỉ là một ý niệm quy ước đưỢc tạo ra để 
tiện lợi giao dịch chứ không là một thực tại hiện hữu. 

Một ví dụ khác là khi Sư đưa bàn tay lên và hỏi 
các bạn đây là cái gì ? Các bạn trả lời đây là bàn tay. 
Thật ra việc nhận ra bàn tay là kết quả của một diễn 
trình tâm bắt đầu từ tâm thấy (nhãn thức). 

1. Tâm thấy dữ kiện của cái gọi là bàn tay. Tâm Thấy 
là thưc tai có thât. 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 31 


2. Tâm sắp xếp lại các dữ kiện và phối hỢp dựa theo 
tưởng và cho đó là bàn tay. Bàn tay chỉ là ý niệm. 

Hai tâm này xảy ra rất nhanh vì bình thường sự định 
tâm của ta yếu ớt, không đủ bén nhạy để thấy rõ đưỢc 
những chập tâm khác nhau đang nối tiếp sanh khởi không 
ngừng. Do đó đôl với ta cả hai dữ kiện và ý niệm đưỢc 
xem như một và ta nói: Tôi thấy bàn tay. 

Ý niệm gồm có hai loại ; danh ý niệm (narne 
concept) hay ý niệm về tên gọi và vật ý niệm (thing 
concept) hay ý niệm về sự vật. Trở lại với ví dụ ‘bàn 
tay’, danh từ ‘bàn tay’ là ý niệm về tên gọi, trong khi đó 
chính “bàn tay năm ngón” này là ý niệm về sự vật. Tên 
gọi là những danh từ đưỢc đặt ra và gán cho một vật 
hoặc một người, trong khi đó vật ý niệm chính là vật 
hay người đưỢc gọi bằng những danh từ kia. 

Ta không biết đưỢc điểm khởi đầu của một danh từ, 
một ý niệm về tên gọi cũng như điểm chấm dứt của 
danh từ ấy. Làm sao ta có thể thấy đưỢc sự sinh diệt 
của một đôd tưỢng khi chính nó không sinh cũng chẳng 
diệt ? Vì vậy, ý niệm không thể dùng làm đề mục trong 
thiền Minh Sát Vipassana. 

Vậy khi thấy một bàn tay, ta phải ghi nhận thế 
nào? “Bàn tay, bàn tay...” hay là “thấy, thấy ...”?Ta phải 
niệm ‘thấy, thấy...”. Nếu ta niệm ‘bàn tay’ là ta đang 
niệm về một ý niệm, ta không thấy đưỢc sự sanh diệt 


32 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


cái gọi là bàn tay. Nếu ta niệm ‘thấy, thấy là ta đang 
ghi nhận ‘tâm thấy’. Tâm thấy sinh rồi diệt, là một sự 
thật tuyệt đôl, một chân đế mà ta có thể kinh nghiệm 
đưỢc, có thể dùng làm đề mục thiền quán. Đây là một 
điểm rất quan trọng. 

Hầu hết mọi vật đều mang hai loại ý niệm : danh ý 
niệm và vật ý niệm. Con người cũng vậy, cũng mang 
hai loại ý niệm trên. Danh từ ‘con người’ là danh ý 
niệm, con người bằng xương bằng thịt là vật ý niệm. 
Vậy trong con người, có sự thật tuyệt đôd chăng, có chân 
đế chăng? Thân (rũpa) và tâm (bao gồm tâm vương, 
citta, và tâm sở, cetasika) là những sự thật tuyệt đối 
trong con người. Trong sự phân tích rốt ráo, chỉ có thân 
và tâm (hoặc sắc và danh) là thật sự hiện hữu, là những 
sự thật tuyệt đôd, ngoài ra không có gì khác. 

Thực tại là gì? Ngoại trừ Niết Bàn, thực tại là cái 
gì có thật, hiện hữu, có sanh có diệt và đưỢc kinh nghiệm 
đúng y như vậy, không sai không khác. Ví dụ như khi 
thấy một vật. Sự thấy này do nhãn thức đưa đến, có 
sanh có diệt, vậy nó là một thực tại. 

Qua thực hành thiền Minh Sát, ta có thể kinh nghiệm 
đưỢc thân tâm một cách rõ ràng, thấy đưỢc sự sinh diệt 
của chúng. Ta biết đưỢc thân tâm là những thực tại, 
những sự thật tuyệt đôd vì ta có thể thực chứng, có thể 
kinh nghiệm đưỢc chúng qua thiền tập. Ta có thể đọc 
sách hoặc nghe giảng về những sự thật tuyệt đôd, hoặc 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 33 


nghe giảng về chúng, nhưng điều mà các bạn tưởng là 
mình biết thật ra chỉ là ý niệm mà thôi cho dù rằng đó là 
về một thực tại có thật vì các bạn chưa hề kinh nghiệm 
nó. 

Một ví dụ khác: Ta học Vi Diệu Pháp, về 121 loại 
Tâm vương và 52 Tâm sở. Chúng là những sự thật tuyệt 
đôl. Khi nào ta chưa thực sự kinh nghiệm từ chính bản 
thân qua thiền tập của mình, lúc đó đôd với ta, những 
loại tâm này vẫn chỉ là những ý niệm, vì ta chỉ biết đến 
chúng qua từ ngữ trong kinh điển. Ví dụ; Tâm tham 
tương ưng với tâm sở tham. Cho đến khi ta kinh nghiệm 
rõ ràng trạng thái tham là một thực tại làm cho tâm 
mình ham thích đôd tưỢng thì tâm sở này vẫn còn trên 
bình diện ý niệm mà thôi. 

Đọc sách thiền, ta nghe nói đến trạng thái tâm hay 
tâm sở hỷ (piti). Trong sự hiểu biết từ sách vở, hỷ vẫn 
chỉ là một ý niệm cho đến khi hành thiền và thực chứng 
hỷ. Lúc đó ta mới kinh nghiệm đưỢc hỷ là một thực tại 
có thật. Do đó, bất cứ chân lý nào ta chưa thực chứng 
qua kinh nghiệm bản thân thì với ta nó vẫn còn trên 
bình diện ý niệm. 

Trong thực tế có nhiều điều mà ta tưởng là thật 
nhưng chúng chỉ là những thực tế ‘bề ngoài’ (apparent 
realities). Ví dụ, khi nhìn một đàn kiến từ xa thì chúng 
trông chẳng khác nào là một đường đen không dứt đoạn, 
hoặc khi một cây đuô"c đưỢc xoay tròn thì nó tạo ảo ảnh 


34 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


của một vòng lửa, hoặc một dòng cát chảy từ một túi 
treo trên cao tạo hình ảnh một cột cát nôd liền từ túi cát 
đến mặt đất. Người ta thường hay nói “có thấy thì mới 
tin”. Tuy nhiên, có rất nhiều cái thấy mà lại không đúng 
với thực tại, như cái thấy ở những ví dụ nêu trên. Những 
hình ảnh tạo ra do ảo tưởng này chỉ là những “thực tại 
bề ngoài”. Chính vì thấy qua ảo tưởng mà ta không 
thấy đưỢc sự thật tuyệt đối, chúng che lấp thực tại của 
sự vật, chúng cũng chỉ là những ý niệm. Chỉ khi nào ta 
hành thiền Quán Vipassana, ta mới có khả năng xuyên 
qua những lớp vỏ bề ngoài này và thấu suô"t vào sự thật 
tuyệt đôl bên trong. 

Do đó, khi hành thiền Minh Sát, ta phải cô" gắng 
thấu triệt Chân đế, dùng ‘thực tại tối hậu’ này làm đề 
mục hành thiền. Có như vậy ta mới phá đưỢc những lớp 
vỏ ‘thực tế bề ngoài’ hoặc “toàn khôi” (compact) và 
xuyên thâu vào Chân đế từng bị che lấp. Chỉ có sự 
quán niệm liên tục và sắc bén mới có khả năng xuyên 
thấu chân đế mà thôi. 

Hành giả sơ cơ râ"t dễ lầm lộn một đôl tưỢng thuộc 
ý niệm và nghĩ rằng mình đang quán sát một đối tưỢng 
thuộc chân đế. Hoặc đôi khi thì ghi nhận đôi tưỢng ý 
niệm, có lúc lại ghi nhận đôi tưỢng thuộc chân đế, không 
phân biệt đưỢc rõ ràng là do chánh niệm chưa đưỢc sâu 
sắc. 

Ví du đề muc hành thiền là hơi thở. Thiền sinh 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 35 


không quán sát về hình dáng của hơi thở vào ra (ý niệm) 
mà phải chú tâm theo dõi đặc tính của hơi thở như là 
căng dãn, di chuyển, nâng đỡ ... Đó là đặc tính của yếu 
tô" gió. Yếu tô" gió là một thực tại, là chân đê". 

Đôi với đề mục phồng xẹp nơi bụng cũng tương tự 
như vậy. Khi hành giả theo dõi đưỢc sự chuyển động, 
sự căng phồng và thư dãn nơi bụng tức là hành giả đang 
có chánh niệm trên chân đê" của đôi tưỢng đang quán 
sát. Chân đê" đó chính là nguyên tô" gió (phong đại). 
Đặc tính của nguyên tô" gió là sự chuyển động. Lúc đó 
hành giả cảm nhận rõ ràng sự chuyển động và sự căng 
dãn chứ không phải là hình dáng của bụng hoặc màng 
bụng. Lý do là vì sự định tâm của hành giả lúc này khá 
mạnh, có khả năng xuyên thâu vào chân lý tuyệt đôi, 
nên tâm không chú vào những gì thuộc khái niệm. 

Các thiền sư bên Miến Điện vẫn thường nói: “chừng 
nào mà ý niệm còn đưỢc cảm nhận rõ ràng thì Chân đê" 
đang bị che khuât và khi Chân đê" đưỢc hiển lộ thì ý 
niệm biến mâ"t”. Trong tiến trình tu quán niệm, sự định 
tâm càng vững chắc, chân đê" càng rõ ràng. Chân đê" 
càng rõ ràng, ý niệm càng mờ nhạt. 

Chúng ta đang sông trong thê" giới của ý niệm, của 
chê" định. Từ ngôn ngữ ta nói, âm thanh ta nghe, tư 
tưởng ta suy nghĩ... biết bao nhiêu là ý niệm trong cuộc 
đời. Do đó, khi hành thiền Vipassana và bắt đầu có 
kinh nghiệm về chân lý tuyệt đối, ta thường hay bỡ ngỡ 


36 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


hoặc cảm thấy bất an như có gì không ổn. Sở dĩ ta có 
cảm giác như vậy chẳng qua là vì trong giai đoạn này, ý 
niệm bắt đầu mờ phai mà thực tại thì chưa thể hiện rõ 
ràng. 

Nhưng khi hành thiền Vipassana ta cần phải cô" 
gắng ghi nhận cho đưỢc thực tại, chứ không phải ghi 
nhận ý niệm. Nếu dùng ý niệm làm đề mục thiền quán, 
ta sẽ không thực chứng đưỢc bản châ"t sinh diệt của đối 
tưỢng, sẽ không thây đưỢc tính châ"t vô thường, khổ, và 
vô ngã của chúng. Điều quan trọng là hành giả phải 
thiền tích cực mới mong thâu suốt đưỢc chân đế, thực 
tại có thật. 

Theo Vi Diệu Pháp, có bôn loại thực tại tôi hậu; 
Tâm (citta), Tầm sở (cetasika), Thân hay sắc (Rũpa) và 
Niết Bàn (Nibbãna). 

• Niết Bàn không thể làm đề mục cho thiền Minh 
Sát bởi vì Niết Bàn không có khởi đầu cũng không 
có chấm dứt, không sinh không diệt. Chỉ có tâm, 
tâm sở, và thân mới có thể dùng làm đề mục thiền 
Vipassana mà thôi. 

• Tâm vương (citta) đưỢc định nghĩa là sự ‘nhận biết 
đơn thuần về sự có mặt của đôl tưỢng’. Tâm vương 
là sự nhận biết đơn thuần chớ không phải là sự ghi 
nhận theo dõi (chánh niệm, sati) khi ta hành thiền 
Quán. Các thiền sư vẫn thường nhắc nhở : “Hãy để 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 37 


tâm ghi nhận, hãy có chánh niệm trên đề mục.” Tâm 
nhận biết đơn thuần (citta) đưỢc phiên dịch qua Anh 
ngữ là ‘bare Awareness’, mà tâm ghi nhận (chánh 
niệm, sati) cũng đưỢc dịch là ‘avvareness’. Do đó 
quý vị nên hiểu sự khác biệt giữa tâm nhận biết đôl 
tưỢng và tâm sở chánh niệm ghi nhận theo dõi đôl 
tượng. 

Khi tâm vương chỉ đơn thuần nhận biết sự có mặt 
của đôl tưỢng thì những đặc tính của đôl tưỢng chưa 
đưỢc nhận rõ. Ví dụ trong cái thấy, có tâm thấy 
(nhãn thức). Ngay lúc này ta chưa biết đưỢc màu 
sắc của đôl tưỢng, hay đôl tượng kia là đàn ông hay 
đàn bà, v.v... 

Tâm sở là trạng thái tâm đồng sanh đồng diệt và có 
cùng đối tưỢng với tâm vương. Có 52 tâm sở tất cả. 
Các tâm sở luôn luôn sanh khởi với tâm vương là 
xúc, thọ, tưởng, tác ý, nhất tâm, mạng căn và chú ý. 
Do đó, không phải lúc nào tất cả 52 tâm sở này cũng 
đồng sanh khởi với tâm vương. Có những nhóm 
tâm sở khác nhau đồng sanh khởi với những loại 
tâm vương khác nhau. Gọi là ‘tâm sở’ bởi vì những 
trạng thái tâm này tùy thuộc tâm vương để có mặt, 
do đó mà kinh điển có dạy ‘tâm dẫn đầu mọi tâm 
sở’, hay tâm vương đưỢc xem như yếu tô" cầm đầu. 
Không có tâm vương ta không thể có tâm sở. 

Tâm vương và tâm sở gọi chung là Tâm (hoặc Danh), 


38 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Phạn ngữ Pali gọi là Nãma. Trong lúc thiền, khi 
một âm thanh sanh khởi, ta niệm ‘nghe, nghe...’, đó 
là ta đang niệm tâm - tâm nghe hoặc nhĩ thức. Hoặc 
khi ta mong cầu ham muôn điều gì, ta niệm ‘ham 
muôn, ham muôn...’. Đó là ta đang ghi nhận sự có 
mặt của tâm sở tham ái, lobha. Khi cảm thấy có sự 
giận dữ, ta niệm trạng thái tâm ‘giận, giận...’ ta đang 
niệm tâm sở Sân, dosa, đó là ta đang niệm pháp vì 
Sân là một trong năm triền cái. 

Sắc (gọi là Thân đối với thân thể con người): Phạn 
ngữ Pali là Rũpa. sắc hoặc vật chất là cái gì bị thay đổi 
vì sự nóng lạnh, đói khát, muỗi mòng... sắc không có 
khả năng nhận biết. 

Sắc gồm 28 yếu tô": 4 yếu tô" chính hoặc tứ đại (đâ"t, 
nước, gió, lửa) và 24 yếu tô" phụ tùy thuộc vào tứ đại 
này để sanh khởi, sắc là một chân đê", sắc thật sự hiện 
hữu, mang trọn ba đặc tính vô thường, khổ, và vô ngã. 
Khi thực hành, thiền sinh Vipassana quán sát theo dõi 
đề mục về sắc nhiều nhâ"t. 

Khi ta hành thiền quán Vipassana với đề mục hơi 
thở ra vào nơi đầu mũi, hoặc sự phồng xẹp nơi bụng, đó 
là ta đang dùng Thân làm đề mục thiền. Khi ghi nhận 
hơi thở ra vào hoặc sự phồng xẹp nơi bụng, ta đang quán 
thân. Và khi một âm thanh sanh khởi, nếu ta ghi nhận 
‘nghe, nghe...’ ta đang niệm tâm, nếu ta chú vào ghi 
nhận ‘âm thanh, âm thanh...’ ta đang niệm pháp, vì âm 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 39 


thanh chính là đôl tưỢng của tâm nghe (nhĩ thức). 

Khi hành thiền Quán Vipassana, để thấy đưỢc chân 
đế chớ không phải ý niệm, hành giả cần áp dụng chánh 
niệm, tức là tâm sở ghi nhận theo dõi đơn thuần đôl 
tưỢng đang nổi bật trong giây phút hiện tại. Sự chánh 
niệm ghi nhận này phải là chính xác và liên tục, chớ 
không là một sự ghi nhận hời hợt. Một sự ghi nhận nông 
cạn, hời hợt không thể đưỢc gọi là chánh niệm vì danh 
từ Phạn ngữ Pali của chánh niệm là sati, và sati có 
nguyên nghĩa là “không nổi bồng bềnh trên mặt”. Do 
đó, chánh niệm là tâm sở ghi nhận đơn thuần xuyên 
thẳng vào đôd tưỢng, chẳng khác nào viên sỏi chìm sâu 
vào đáy hồ. 

Chỉ với chánh niệm vững chắc, sắc bén, và xuyên 
thấu như vậy, hành giả mới có khả năng vượt qua những 
lớp vỏ ý niệm để đi vào chân đế, là đôl tưỢng thực sự 
của thiền Vipassana. Hành giả sẽ kinh nghiệm đưỢc sự 
sinh diệt của chúng và thấy rõ đưỢc bản chất vô thường, 
khổ, và vô ngã của những chân đế này. Sau đó, tiếp tục 
nỗ lực ghi nhận, từng bước một, từng giai đoạn một, 
hành giả tiến gần đến mục tiêu tôd thượng là thực chứng 
Tứ Diệu Đê. 

Đến đây, Sư xin nói thêm về đề tài ‘thiền sư và đề 
mục thiền’. 

Khi hành thiền và dạy thiền, thông thường mỗi vị 


40 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


thầy dùng đề mục hay kinh nghiệm riêng đã đem kết 
quả cho chính mình. Những vị này suy nghiệm rằng đề 
mục tốt cho mình thì có thể hỢp với đa sô" các thiền sinh. 
Do đó, chúng ta có những vị thầy dạy thiền với những 
đề mục khác nhau. 

Hòa thượng Mahasi, khi dạy thiền Tứ Niệm Xứ, 
lấy chuyển động phồng xẹp nơi bụng làm đề mục chính. 
Thật ra, Hòa thượng không phải là người đầu tiên khám 
phá ra đề mục ‘phồng xẹp’. Chính Hòa thượng trước 
tiên cũng không hành thiền Minh Sát với đề mục này. 
Đề mục phồng xẹp do một thiền sư cư sĩ áp dụng và 
giảng dạy. Vị này là bạn đồng môn của Ngài Mahasi, 
cùng là đệ tử của thiền sư danh tiếng Mingun Sayadaw. 
Vị thiền sư cư sĩ này dạy môn đệ quán sát hay theo dõi 
sự phồng xẹp nơi bụng và nhận thây đa sô" các thiền sinh 
dễ bắt rõ đề mục này hơn là đề mục hơi thở ra vào nơi 
đầu mũi. Ngài Mahasi đồng ý về điểm này qua kinh 
nghiệm dạy thiền và nhận xét của chính mình. Do đó 
về sau, Ngài luôn luôn dùng chuyển động phồng xẹp 
nơi bụng làm đề mục chính để dạy thiền Minh Sát. Trong 
khi đó, những thiền sư khác có thể chưa bao giờ áp dụng 
đề mục phồng xẹp này nên dùng những đề mục khác để 
dạy thiền Minh Sát. 

Đề mục chẳng qua chỉ là một phương tiện để hành 
giả có đưỢc sự định tâm. Một vị thầy có thể dùng bâ"t cứ 
đề mục gì để dạy pháp môn thiền Quán, miễn là đề 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 41 


mục đó là một chân đế, một thực tại hiện tiền chứ không 
phải là một ý niệm. Mục đích của sự lựa chọn đề mục 
chính (home object) ở đây là giúp thiền sinh có đưỢc sự 
định tâm dễ dàng và mau chóng. Do đó, ta không thể 
cho rằng đề mục này sai hay đề mục kia đúng. Nếu đề 
mục đó thuộc chân đế, quý vị thử tu tập và thấy thích 
hỢp với chính mình, giúp định tâm phát triển một cách 
dễ dàng, thì đây là đề mục tô"t nhất cho quý vị. Không 
có đề mục thiền Minh Sát nào tốt hơn đề mục nào, chúng 
đều chỉ là những phương tiện để đưa đến sự định tâm 
mà thôi. 

Câu hỏi đưỢc đặt ra ở đây là tại sao Hòa thượng 
Mahasi lại dùng chuyển động nơi bụng làm đề mục 
dạy thiền Vipassana? Trong bản chú giải của kinh Đại 
Niệm Xứ có ghi, “thiền quán niệm hơi thở dẫn đến nhập 
các tầng thiền Ihana, đây là phương pháp thiền Chỉ 
Samatha” và khi giảng về phương pháp quán niệm hơi 
thở, chú giải diễn giảng thiền Chỉ Samatha rất cặn kẽ. 
Thiền chỉ dùng ý niệm hơi thở làm đề mục. Nhưng khi 
ta chú tâm ghi nhận bản chất của hơi thở, ví dụ yếu tô" 
gió trong hơi thở, sự chuyển động của hơi thở nơi đầu 
mũi, ta đang hành thiền Vipassana, vì yếu tô" Gió, một 
trong bôn yếu tô" Đâ"t Nước Gió Lửa, là một thực tại 
tuyệt đôi, một chân đê". Nếu chọn đề mục hơi thở nơi 
đầu mũi để dạy thiền, Hòa thượng cứ phải lập đi lập lại 
sự khác biệt giữa ý niệm hơi thở vối bản chất thật sự của 


42 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


hơi thở. Do đó, Ngài dùng sự phồng xẹp nơi bụng làm 
đề mục dạy thiền để tránh cho thiền sinh khỏi lẫn lộn. 

Sư mong quý vị cô" gắng vun bồi chánh niệm, tỉnh 
giác và phát triển sự định tâm để kinh nghiệm đưỢc 
chân đế! 

NLTV 1999 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 43 


TÂM 


Từ khi mới sanh ra đời chúng ta đã có Tầm rồi nhưng 
chính chúng ta lại không muôn tìm hiểu xem Tâm là gì, 
Tâm gồm những thành tô" nào hay Tâm hoạt động ra 
sao? 

Con người thường cho Tâm là cái gì đã sấn có và 
vô"n nó đã như thế rồi nên họ hay thờ ơ với việc phát 
triển tinh thần, trau giồi tâm ý. Đôl với phần đông nhân 
loại, Tâm là một cái gì râ"t khó hiểu, bí mật, huyền bí 
nên họ thường thiếu động cơ và nỗ lực trong việc tiến 
bước vào con đường rèn luyện tâm linh. 

Ngày nay, dựa vào môn Tầm lý học, chúng ta có thể 
nghiên cứu Tâm con người ở một sô" lãnh vực, giới hạn 
nào đó. Tuy nhiên những kiến thức trên căn bản tâm lý 
học hiện đại này không đủ để dẫn dắt, soi sáng hành giả 
trên con đường tu tập, hiểu đưỢc chính mình. Như vậy 


44 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


con người phải làm những gì để thấy rõ đưỢc Tâm? Thật 
may mắn là chúng ta đã đưỢc Đức Phật chỉ dạy cho một 
phương cách rất hữu hiệu để tìm hiểu Tâm, công năng 
của Tâm và cách hành hoạt của nó. Phương cách đó là 
sự thực hành chánh niệm. Trong giáo pháp của Đức 
Phật, chánh niệm đưỢc xem như một phương tiện để 
nhìn ra Tâm, một khí cụ để đôi trị và rèn luyện Tâm. 

Khi một khoa học gia muôn nghiên cứu hay thực 
nghiệm một hiện tưỢng sinh vật lý gì, họ phải sử dụng 
nhiều máy móc, khí cụ tân kỳ, đắt giá để thăm dò, quan 
sát rồi thử nghiệm về bản chất thực sự của hiện tưỢng 
đó qua nhiều giai đoạn khác nhau. 

Đôl với công trình tìm hiểu tâm ý con người theo 
đạo Phật thì khác. Chúng ta không cần đến những dụng 
cụ phức tạp ấy vì khi sinh ra, con người đã có một khả 
năng tự nhiên là chánh niệm (sati). Tuy nhiên vì không 
biết đến vai trò cũng như giá tri của chánh niệm nên 
chúng ta đã không biết cách khai triển và sử dụng nó để 
nhận ra và thấu triệt đưỢc nội tâm mình. 

Chú giải có ghi: chỉ khi nào đôl tưỢng đưỢc quán 
sát chính xác bằng chánh niệm mới mong có trí tuệ soi 
thấu. Câu này có nghĩa là trước tiên ta phải dùng chánh 
niệm để ghi nhận đôl tưỢng thật kỹ càng rồi trí tuệ quán 
chiếu về nó mới có thể phát sanh. 

Như vậy chánh niệm (sati) là gì? Chánh niệm đưỢc 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO *> 45 


định nghĩa là sự nhớ hay trí nhớ. Nhớ đây không chỉ 
nhớ về quá khứ mà còn có nghĩa là trạng thái tâm ghi 
nhận theo dõi những đôd tưỢng nổi bật đang sanh khởi 
trong hiện tại. Nhiệm vụ của chánh niệm là không quên, 
nghĩa là không để mất đôd tưỢng. Chánh niệm vững 
mạnh sẽ nắm bắt lấy đôd tưỢng - không cho vượt đi - 
cho đến khi đôd tưỢng tự nhiên diệt mất. Thực hành 
chánh niệm là quan sát đôd tưỢng như nó đang là một 
cách toàn vẹn nghĩa là không thêm những yếu tô" ngoại 
lai hay trộn lẫn những ý niệm sẩn có của chúng ta vào 
đôi tưỢng. Khi thực hành, thiền sinh thường đưỢc nhắc 
là không nên phán đoán, phân tích hay đánh giá đôi 
tưỢng để cho sự quán sát đưỢc khách quan và sự hiểu 
biết đôl tưỢng đưỢc rõ ràng. Đây cũng chính là lời dạy 
từ kim khẩu của Đức Phật. Đó là “khi thây chỉ có cái 
thây, khi nghe chỉ có cái nghe khi suy nghĩ chỉ có sự suy 
nghĩ”. Điều này có nghĩa là khi thây, nghe một đôl 
tưỢng phải dừng ngay ở sự thây, nghe mà không đi thêm 
vào phán xét chủ quan làm lệch lạc đôi tưỢng. 

về lý thuyết thì lời dạy trên có vẻ đơn giản nhưng 
khi thực hành lại râ"t khó vì tâm ta đã quá quen với việc 
đánh giá, phê phán, phân tích từ lâu rồi. Tuy nhiên qua 
công phu thực tập cần mẫn, tinh tân thì chúng ta có thể 
quán sát đôi tưỢng như chúng đang là trong giây phút 
hiện tại. Theo dõi đề mục như vậy đến một lúc nào đó 
chúng ta sẽ thấy bản chất thực sự của chúng như là chúng 


46 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


tự động phô bày trước mắt ta. 

Như thế, muôn ghi nhận đôl tưỢng một cách trung 
thực, ta phải chuẩn bị đôl tưỢng để trí tuệ thẩm thấu và 
hiểu biết chúng chính xác. Do đó chánh niệm chuẩn bị 
đôl tưỢng là chánh niệm giữ cho đôi tưỢng “sạch sẽ” 
không bị pha trộn bởi yếu tô" ngoại lai nào. Đôi tưỢng 
“sạch sẽ” (clean) thì sức định mới có thể bám chặt vào 
chúng và như thế trí tuệ mới có thể xuyên thâu vào để 
thấy chúng như thực. Như vậy trong ba yếu tô" cần phải 
hội đủ là: Niệm, Định và Huệ thì chánh niệm làm công 
việc chuẩn bị đề mục bằng cách ghi nhận đơn thuần, 
khách quan. Khi hành thiền Tứ Niệm Xứ, ta vun bồi 
chánh niệm, tạo sức định tâm để hiểu rõ các hiện tưỢng 
thân và tâm. 

Trong đời sông hằng ngày, vô số hiện tưỢng, đề mục 
chen lẫn nhau nhưng ta ít hiểu rõ chúng vì ta không chú 
ý chúng một cách đúng đắn. Chỉ khi theo dõi chúng 
bằng chánh niệm ta mới bắt đầu khám phá ra bản châ"t 
thật sự của chúng. 

Làm thê"nào ta biết là chánh niệm giúp ta hiểu đưỢc 
thực tướng của sự vật? 

Nếu đôi tưỢng ở đây là Tâm thì làm thê" nào để thây 
và hiểu đưỢc nó khi ta hành thiền Minh Sát? Ta sông 
với Tâm từ lúc sơ sanh nhưng ta không hề biết về sự câu 
tạo của Tâm. Khi hành thiền và theo dõi Tâm, từ từ ta 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO *> 47 


sẽ nhận rõ ra là Tầm gồm 2 phần: tâm vương hay thức 
(consciousness) và tâm sở (mental íactors). Cả hai đồng 
sanh và đồng diệt và liên lập với nhau. 

Khi quan sát tâm ta thấy tâm có vẻ như đang đi đến 
đôl tưỢng. Thật ra tâm không đi, không phóng đến đâu 
hết, tâm chỉ hướng đến đôl tưỢng mà thôi. Qua đó, ta 
hiểu đưỢc đặc tánh của tâm vương là hướng đến đôl 
tưỢng và nhận biết đơn thuần sự có mặt của đôl tưỢng 
đó. Sự ghi nhận này có vẻ hầu như lúc nào cũng có mặt, 
có vẻ như luôn thường hằng ở đó. Song song với sự ghi 
nhận đôi tưỢng này là những trạng thái tâm hay tâm sở 
đồng sanh khởi. Khi quán tâm, ta cũng thấy đưỢc rằng 
có những trạng thái tâm sanh khởi lúc này mà không 
sanh khởi lúc khác. Thí dụ; các tâm sở tham, sân, tự 
tín, chánh niệm sanh rồi diệt. 

Dùng chánh niệm để quán sát đôi tưỢng tâm thật 
cẩn thận và khi sự định tâm vững mạnh, ta sẽ thấy rằng 
diễn trình tâm tưởng chừng như là một khôi, một dòng 
liền lạc, thật ra đưỢc cấu tạo bởi nhiều tâm vương nối 
tiếp nhau và mỗi chập tâm có những tâm sở đi kèm. 
Nếu không hành thiền sẽ không có đưỢc kinh nghiệm 
này. 

Thí dụ: ta đang kinh nghiệm (thấy, nghe, suy nghĩ) 
một điều gì, ta nghĩ điều đó tô"t và làm mình thích thì lúc 
đó trong tâm đang có một trạng thái thích thú đôi tưỢng 
đó. Hay khi ta kinh nghiệm một đôi tưỢng xấu làm 


48 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


mình không thích thì trong tâm lúc đó có một trạng thái 
không thích đối tưỢng đó. Do đó nhờ chánh niệm, ta 
thấy đưỢc trước đây ta chỉ cảm nhận mình thích hay 
không thích mà thôi. Bây giờ theo dõi đưỢc các trạng 
thái tâm sanh khởi, ta thấy chúng là động lực thôi thúc 
đi đến kết quả thích hay không thích. 

Như vậy mỗi kinh nghiệm mà chúng ta nghĩ là đơn 
giản thật sự là một tiến trình tâm gồm nhiều giai đoạn 
diễn ra liên tục và nhanh chóng. 

Tùy định lực, nếu sức định mạnh sẽ thấy đưỢc nhiều 
kinh nghiệm nhỏ, nếu định yếu hơn chỉ thấy đưỢc vài 
“mảnh” kinh nghiệm mà thôi. Tuy nhiên dù chỉ thấy 
đưỢc một vài đơn vị trong một kinh nghiệm lớn cũng đủ 
cho ta hiểu đưỢc rằng “một khôi kinh nghiệm” đưỢc 
hỢp thành bởi những phần tử nhỏ hơn. Những phần tử 
nhỏ này chính là những tâm khác nhau, sanh khởi từng 
cái một đi kèm với các tâm sở khác. Ta sẽ phân biệt 
đưỢc tâm và tâm sở một cách rõ ràng cùng với đặc tánh 
của chúng. Chẳng hạn như tâm vương là nhận biết về 
sự có mặt của đôl tượng, tâm sở tham có đặc tánh bám 
vào đôi tưỢng, tâm sở sân thì chốing lại đôl tưỢng. Những 
đặc tính của tâm sẽ thể hiện rõ ràng khi ta dùng chánh 
niệm (sati) quán sát đôl tưỢng một cách như thật. Định 
giúp tâm nằm trên đôl tưỢng vững chắc nhờ đó trí tuệ sẽ 
phát sanh để thấy rõ từng đặc tánh riêng của đôl tưỢng. 

Sau khi thấy đưỢc các đặc tánh riêng, ta tiến đến 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 49 


một hiểu biết khác là các hiện tưỢng tâm sanh khởi khi 
hội đủ điều kiện. Vì có mắt và vật thấy nên nhãn thức 
phát sanh, vì có tai và âm thanh nên tâm nghe hay nhĩ 
thức phát sanh 

Hiểu đưỢc tương quan nhân quả trên về các hiện 
tưỢng tâm rồi, ta đi vào một lãnh vực khác là sẽ thấy 
đưỢc tánh chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã 
của chúng. Khi kinh nghiệm đưỢc ba đặc tính chung 
này của tâm, hành giả đưỢc xem là đôl diện trực tiếp 
với sự vô thường nghĩa là khi vừa thấy một đôl tưỢng 
thuộc tâm sanh khởi thì liền đó nó cũng diệt tận liền. 

Nhưng muốn kinh nghiệm cho đưỢc tánh vô thường 
của tâm vương thì rất khó vì tâm sinh diệt rất nhanh 
(gấp 17 lần hiện tưỢng vật chất). Chú giải có ghi: “Tầm 
vương bề mặt có vẻ như bất biến, thường hằng, trường 
cửu”. Đó là vì tâm vương (hay thức) sinh diệt quá nhanh 
tạo thành một luồng tâm hình như liên tục nên dễ cho ta 
có khuynh hướng nghĩ rằng tâm nhận biết (thấy, nghe, 
xúc chạm.) của chúng ta bây giờ cũng giốing hệt như 
tâm nhận biết của chúng ta lúc còn trẻ nhỏ. 

Ngoài ra, tâm nhận biết qua sáu thức lúc nào cũng 
như luôn luôn có mặt, tạo cho chúng ta cảm tưởng nó 
luôn thường hằng. Hoặc nhiều khi ta nghĩ rằng mình 
vừa nghe vừa thấy cùng một lúc chẳng hạn. Thực tế nhĩ 
thức phải sanh rồi diệt đi, rồi nhãn thức mới thay vào 
nhưng vì chúng sinh diệt xen kẽ rất nhanh khiến ta tưởng 


50 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


chúng xảy ra đồng thời. 

Đôl với các tâm sở, ta dễ nhận biết hơn vì chúng 
đôi lúc có mặt, đôi lúc vắng mặt. Chẳng hạn nội tâm ta 
có lúc tham, sân, vui, buồn, tinh tấn, dã dượi Các tâm 
sở này không hiện diện cùng lúc nên sau khi sanh lên 
rồi diệt nên sau đó mới có trạng thái tâm khác sanh 
khởi. Do đó, ta dễ nhận biết sự hiện diện, tánh sanh 
diệt của chúng hơn là của tâm vương. 

Tuy tâm vương (thức) có vẻ thường hằng, bất biến, 
khó nhận diện nhưng với nỗ lực kiên trì vun bồi chánh 
niệm, dần dần hành giả cũng sẽ nhận ra đưỢc tánh sanh 
diệt của chúng. Thí dụ như khi vừa thấy vật gì, lúc ấy 
nhãn thức khởi sanh. Khi vừa nghe tiếng gì, lúc ấy nhĩ 
thức khởi sanh. Khi ngửi mùi gì, lúc ấy tỉ thức hiện 
diện. Nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức là những tâm vương 
khác nhau. Nhãn thức thì không thể nghe hoặc ngửi. 
Tương tự như vậy tỉ thức không thể thấy hoặc nghẹ Do 
cô" gắng theo dõi quán sát đến một lúc nào đó ta sẽ 
khám phá đưỢc rằng cái mà xưa nay ta ngỡ là một tâm 
vương cô" định, liên tục và trường tồn thật ra chỉ là một 
dòng kết nối không ngừng của nhiều tâm vương khác 
nhau. Cái này phải sanh lên rồi diệt đi, cái khác mới 
tiếp nôi sanh khởi đưỢc. Như vậy tâm vương (thức) cũng 
có đặc tánh vô thường. 

Bao lâu mà chúng ta còn thây tâm vương thường 
hằng bâ"t biến thì bây lâu ta sẽ không nhận ra đưỢc bản 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO *> 51 


chất vô thường của chúng. Sở dĩ xưa nay chúng ta khó 
nhận ra đặc tánh vô thường của các tâm vương vì đặc 
tánh này bị ẩn dấu từ ngàn xưa dưới lớp vỏ có vẻ liên 
tục và vững chắc của chúng. Cho nên công việc của 
hành giả phải làm là phá vỡ cho đưỢc cái vỏ dường như 
liên tục của tâm vương. 

Muôn thấy đưỢc sự vô thường ẩn núp dưới lớp vỏ 
liên tục thì ta cần phải ghi nhận rõ ràng sự sanh diệt của 
các đôd tưỢng, ở đây là các hiện tượng về thân và tâm. 
Thí dụ với nỗ lực và chánh niệm khi ghi nhận chuyển 
động phồng xẹp của bụng, dần dần ta thấy rõ tiến trình 
sanh diệt của chúng đồng thời ta cũng thấy đưỢc tiến 
trình sanh diệt của tâm ghi nhận (noting mind) chúng. 
Lúc ấy là ta đã từ từ phá vỡ đưỢc lớp vỏ che dấu bản 
chất vô thường của cặp hiện tưỢng thân - tâm này. 

Một khi kinh nghiệm đưỢc đặc tánh vô thường của 
các hiện tưỢng thân tâm thì đồng thời ta cũng sẽ thấy 
đưỢc bản chất bất toại nguyện của chúng. Bản chất 
“khổ” này gây ra bởi sự áp đặt, không chế, khó chịu do 
sự sinh diệt liên tục không ngừng của đôl tưỢng thân - 
tâm. 

Khi kinh nghiệm đưỢc bản chất “khổ” (bất toại 
nguyện) của các hiện tưỢng, ta cũng sẽ kinh nghiệm 
đưỢc tánh vô ngã. Do thấy đưỢc sự bất lực của mình 
trước sự áp bức của vô thường nơi các đôd tượng quán 
sát ta mới nhận ra mình không thể điều khiển hay làm 


52 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


chủ đưỢc chúng. Trạng thái bất lực, không làm chủ đưỢc 
này là một khía cạnh của đặc tánh vô ngã kinh nghiệm 
đưỢc qua thiền tập. 

Vô ngã cũng có thể thấy đưỢc một khía cạnh khác, 
chẳng hạn như khi quán sát về tâm vương, ta hiểu biết 
đưỢc công năng của chúng chỉ thuần là nhận biết đôl 
tưỢng, ngoài ra không có một cái gì khác, không có cái 
Ta, không có một cái ngã, một linh hồn hay Thượng đế 
Cho nên vô ngã có thể thấy bằng nhiều cách, ớ đây khi 
hành thiền, ta thấy đưỢc qua sự bất lực không làm chủ 
đưỢc các hiện tưỢng sinh diệt, qua hiểu đưỢc công năng 
của tâm chỉ là nhận biết hay nói cách khác chỉ có tiến 
trình của thân và tâm, ngoài ra không có bản ngã nào, 
linh hồn nào. 

Sự hiểu biết hay tuệ giác về ba đặc tánh Vô thường, 
Khổ và Vô ngã này là một bước tiến rất quan trọng và 
căn bản trong thiền Minh Sát. Nếu chưa qua các kinh 
nghiệm tiên khởi này, hành giả sẽ không đạt đưỢc tiến 
bộ nào xa hơn nữa. 

Khi thấu đạt đưỢc ba đặc tánh này rồi, ta mới có thể 
từ bỏ đưỢc tâm bám níu vào năm uẩn (ngũ uẩn thủ), 
mới tích cực nỗ lực thực tập để đạt thêm nhiều tiến bộ 
khác. 

Tóm lại, khi thực hành, ta phải nỗ lực tinh tấn để 
kinh nghiệm cho đưỢc các đặc tánh riêng cũng như đặc 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO *> 53 


tánh chung của các đôl tưỢng quan sát. 

Có thấy rõ đưỢc Tâm cùng các đôl tưỢng của Tâm 
một cách khách quan, chính xác và toàn vẹn bằng chánh 
niệm, ta mới có thể dần dần buông bỏ đưỢc các uẩn thủ 
để sau cùng có thể chấm dứt đưỢc mọi khổ đau. 

NLTV - 24/7/99 


54 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO *> 55 


TÂM SỞ 


Theo Vi Diệu Pháp, có bốn sự thật tuyệt đối (ultimate 
realities): 

1. Tâm Vương (citta, consciousness) 

2. Tâm sở (cetasika, mental factor) 

3. Sắc hay vật chất (rũpa, matter) 

4. Niết Bàn (Nibbana) 

Tâm vương và tâm sở họp chung thành tâm (mind) 
thuộc về danh pháp (nama). Thân hay vật chất thuộc về 
sắc pháp (rũpa). 

Sư đã giảng về tâm vương. Tâm vương là sự nhận 
biết đơn thuần về sự có mặt của đối tượng. Do đó, không 
thể có tâm vương mà không có đối tượng. Tâm vương 
luôn có với ta trong suốt kiếp sống, không giây phút nào 
mà ta 1-i không có tâm vương. 


56 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Hôm nay Sư xin nói qua về sự thật tuyệt đối thứ hai. 
Đó là các tr-ng thái tâm hay còn được gọi là các tâm sở. 
Tâm sở (cetasika) có đặc tánh: 

• tùy thuộc tâm vương mà sanh khởi và có cùng đối 
tượng với tâm vương. 

• cùng sanh và cùng diệt với tâm vương 

• vài tâm sở luôn luôn sanh khởi với tâm vương 

• vài tâm sở chỉ sanh khởi với tâm vương này mà không 
sanh khởi với tâm vương khác. 

Tâm vương ví như nước trong, tâm sở như màu. Khi 
để màu xanh vào trong nước, ta có nước màu xanh. Cũng 
như vậy, tâm sở cho tâm vương các sác thái khác nhau. 
Tâm vương tự nó không thiện hay bất thiện. Khi có một 
tâm sở bất thiện đồng sanh khởi với tâm vương thì tâm 
vương trở thành tâm bất thiện. 

Có tất cả 52 tâm sở bao gồm hai tâm sở thọ và 
tưởng. Hai tâm sở này đứng riêng thành thơ uẩn và 
tưởng uán . Còn 1-i 50 tâm sở họp thành hành uẩn . Ba 
uẩn này cùng với thức uẩn (tâm vương) và sắc uẩn (thân) 
họp thành hợp thể Ngũ uẩn là con người. Ngũ uẩn làm 
đối tượng cho sự dính mắc là ngũ uẩn thủ. 

52 tâm sở được liệt kê như sau: 

• Bảy tâm sở luôn luôn có mặt với bất cứ tâm vương 





CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO *> 57 


nào được gọi là bảy “biến hành tâm s&’: xúc, thọ, 
tưởng, tác ý, nhứt tâm, m-ng căn, và chú ý. 

• Sáu tâm sở chỉ sanh khởi với một số tâm vưcmg mà 
thôi được gọi là “biệt cảnh tâm số': tâm, tứ, quyết 
định, tinh tấn, hỷ và dục. 

13 tâm sở trên có thể cùng sanh khởi với các tâm sở 
thiện hay bất thiện và được gọi là “đông bất đông tâm 
sữ\ Sau đây là vài tâm sở chính trong nhóm này: 

Cảm thọ (Vedãnã) 

Cảm thọ là tr-ng thái tâm kinh nghiệm đối tượng. 
Chúng ta luôn luôn có cảm thọ. Khi nào có sự nhận biết 
đối tượng (tâm vương), khi đó có cảm htọ. Chẳng h-n 
khi thấy một đối tượng đẹp đẽ làm ta hài lòng, trong tâm 
ta lúc bấy giờ có tr-ng thái thích thú hay 1-c thọ. Khi 
gặp một đối tượng xấu làm ta phật ý, lúc ấy tâm ta có 
tr-ng thái không ưa thích hay khổ thọ. Khi gặp một đối 
tượng trung tính, tr-ng thái tâm ta bấy giờ bàng quan, 
không ưa không ghét gọi là xả thọ hay thọ trung tính. 

Trên đây là ba lo-i cảm thọ thuộc tâm mà hầu như 
lúc nào ta cũng kinh nghiệm được. Ngoài ra, còn có hai 
lo-i cảm thọ khác thuộc thân. Ví dụ như khi tự đánh vào 
tay ta thấy đau, khó chịu hay khi ngồi trên gối mềm ta 
cảm thấy êm ái, dễ chịu. Tóm tắt, ta có năm lo-i cảm 
thọ và cảm thọ là một tr-ng thái tâm hay tâm sở. 


58 <* CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Tưởng (Sanna) 

Tưởng là tr-ng thái tâm ghi dấu để nhận biết 1-i đối 
tượng trong tương lai. Giả sử vài vị ở đây có lần đã thấy 
Sư. Bây giờ gặp 1-i, quí vị biết đây là một vị tăng người 
Miến tên là u Silananda. Hiện giờ quí vị đang nghe Sư 
nói. Sau này, nếu có dịp nghe 1-i bài giảng của Sư, cho 
dù không thấy mặt Sư nhưng quí vị cũng sẽ nhận ra được 
đây là tiếng nói của Sư u Silananda. 

Như vậy qua lần đầu gặp Sư, quí vị có ghi dấu 1-i 
hình ảnh hay giọng nói của Sư không? Quí vị có tự nói: 
“ô, mình phải nhớ về Sư này để lần sau gặp 1-i mình mới 
biết đó là Sư u Silananda” không? Nếu không có sự ghi 
dấu thì làm sao quí vị nhớ 1-i được. 

Thật ra, có sự ghi dấu nhưng việc này diễn ra rất 
nhanh chóng và “tự động” đến nỗi ta không nhận ra là ta 
đang ghi dấu. Tr-ng thái ghi dấu này luôn luôn sanh 
khởi với tâm vương và được gọi là Tưởng. Tưởng là một 
tâm sở. 

Chú ý (Manasikara) 

Đôi khi có một vật gì trong tầm nhìn của ta nhưng ta 
1-i không thấy nó. Hoặc có khi ta không nghe tiếng ai 
đang gọi mình. Lý do là ta không chú ý. Chú ý là một 
tâm sở. 


Xúc (Phassa) 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO *> 59 


Nghĩa đen của xúc là sự xúc ch-m, tiếp xúc. Thí dụ 
khi hội đủ ba yếu tố vật thấy, mắt và nhãn thức thì tr-ng 
thái tâm xúc sẽ sanh khởi. Mặc dù xúc là kết quả của ba 
yếu tố trên, nhưng xúc cũng sanh khởi đồng thời với 
nhãn thức hay tâm thấy (tâm vương ). Cũng giống như 
khi ta cho sợi dây điện ch-m vào thanh sắt thì tia lửa sẽ 
bật ra ngay lúc hai thứ trên vừa tiếp xúc với nhau. Tương 
tự như vậy khi có ba yếu tố mắt, vật thấy và nhãn thức 
thì xúc sanh khởi. Xúc là một tâm sở. 

Thọ, Tưởng, Chú ý, và Xúc là bốn trong bảy biến 
hành tâm sở kể trên luôn luôn sanh khởi với tâm vương. 
Chúng không thiện cũng không bất thiện. Đây là các 
tâm sở trung tính. 

• 14 tâm sở bất thiện gồm có tham, sân, vô minh, vô 
tàm, vô quý, chao động, tà kiến, ngã m-n, ganh tị, ích 
kỷ, hối hận, dã dượi, buồn ngủ, và hoài nghi. 

Có đôi khi ta dính mắc vào vật hay người. Ngay 
giây phút tham ái sanh khởi trong tâm, ta kinh nghiệm 
tâm sở tham . Hay khi đang giận hay ghét ai là tâm ta có 
tr-ng thái sân hân . Sân hận là một tâm sở. Ta đang tự 
hào về chính mình, về thành quả hay quốc tịch của mình. 
Tư hào là một tâm sở. Con người thường cho mọi vật là 
bền vững. Họ hay tin tưởng rằng có một cái ngã trường 
tồn hay một linh hồn vĩnh cữu. Theo giáo pháp của Đức 
Phật, sự tin tưởng như vậy là tà kiến hay sai lầm. Đôi 
khi có người nghĩ rằng bố thí, cúng dường chẳng đem 1-i 





60 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


lợi ích, kết quả gì cả. Đó cũng là tà kiến. Tà kiến là một 
tâm sở. Đôi khi ta cảm thấy bất an. Tr-ng thái chao 
đông hay tr -0 cử trong tâm là một tâm sở. Có khi quí vị 
cảm thấy nghi ngờ về Phật, Pháp, Tăng hay về pháp 
hành đang thực tập. Hoặc có khi quí vị tự hỏi là “có thật 
mình đã có kiếp quá khứ? Mình sẽ tái sanh trong tương 
lai không?” Những nghi vấn này là tr-ng thái nghi ngờ 
của tâm hay là tâm sở hoài nghi . Có những lúc cảm thấy 
ganh tỵ, không muốn ai giàu hay có danh vọng hơn mình. 
Đây là tr-ng thái tâm hay tâm sở ganh ghét . Ta không 
thích người khác sử dụng đồ vật của mình. Tr-ng thái 
tâm không muốn chia sẻ vật sở hữu của mình là tâm sở 
ích kỷ . Tâm sở này cũng giống như tr-ng thái tâm bỏn 
sẻn, keo kiệt do luôn dính mắc vào vật sở hữu của mình. 

Trên đây là một số tâm sở bất thiên mà mỗi khi sanh 
khởi cùng tâm vương khiến tâm trở nên bất thiện. Khi 
hành thiền, chúng ta cố gắng lo-i bỏ các tâm bất thiện vì 
chúng sẽ đưa dẫn ta xuống các cảnh giới thấp kém. 

• 25 tâm sở thiện: tín, chánh niệm, tàm, quý, vô tham, 
vô sân, xả, thanh tịnh thuộc tâm sở, thanh tịnh thuộc 
tâm vương, nhẹ nhàng thuộc tâm sở, nhẹ nhàng thuộc 
tâm vương, nhu nhuyến thuộc tâm sở, nhu nhuyến 
thuộc tâm vương,thích ứng thuộc tâm sở, thích ứng 
thuộc tâm vương, tinh luyện thuộc tâm sở, tinh luyện 
thuộc tâm vương, chánh trực thuộc tâm sở, chánh 
trực thuộc tâm vương, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 









CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 61 


m-ng, bi, hỷ, và huệ. 

Khi thiền tập, ta có lòng tin vào Đức Phật, giáo pháp 
và pháp hành. Đó là đức tin và đức tin này không phải là 
lo-i tin tưởng mù quáng. Đức tin là một tâm sở. Trong 
khi hành thiền Minh Sát, ta cố gắng ghi nhận hơi thở vào 
ra nơi mũi hay chuyển động phồng xẹp của bụng. Để có 
thể theo dõi hay có chánh niệm vào đề mục thiền tập 
đang sanh khởi ngay trong giây phút hiện t-i đó, ta phải 
có nỗ lực hay tinh tấn. Tinh tấn là một tâm sở. Sự ghi 
nhận quán sát đề mục nổi bật ngay giây phút hiện t-i là 
tr-ng thái tâm hay tâm sở chánh niêm . Khi có chánh 
niệm liên tục thì tâm sẽ an trụ trên đề mục một thời gian. 
Đây là sự định tâm và tr-nh thái đinh tâm này là một 
tâm sở. Sự định tâm trên đề mục sẽ dẫn đến kết quả là ta 
bắt đầu thấy rõ đặc tánh của đề mục. Ta sẽ thấy đề mục 
sanh khởi rồi diệt tận, đến rồi đi. Sự kinh nghiệm này 
được gọi là sự thấu suốt hay là trí tuệ hay huệ. Huê là 
một tâm sở. Đó là một số tâm sở thiên . 

Như vậy, trong khi hành thiền, chúng ta sẽ trực diện 
với nhiều tâm sở khác nhau. Ta luôn cố gắng phát triển 
các tâm sở thiện và lo-i bỏ các tâm sở bất thiện. 

Trong 50 tâm sở thuộc hành uẩn, tâm sở tác ỷ (cetana) 
đứng đầu bởi vì nó là tâm sở t -0 điều kiện m-nh mẽ nhất 
hay t-o nghiệp. Tác ý luôn đồng sanh khởi với tâm 
vương và một số tâm sở khác. Trước khi làm một việc 
gì, dù thiện hay bất thiện, luôn luôn có một động lực, 









62 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


một ý định thúc đẩy. Đó là ý muốn làm hay tác ý. Tác 
ý còn có một từ đồng nghĩa là nghiệp (kamma). Do đó, 
nghiệp được gắn liền với mọi hành động có tác ý. Khi 
hỏi nghiệp là gì, ta có thể trả lòi là những hành động 
thiện và bất thiện. Tuy nhiên, đó chỉ là một cách định 
nghĩa tổng quát hay thông thường mà thôi. Chính xác 
hơn thì nghiệp chính là tác ý vì tác ý t -0 nghiệp. 

Trong các khóa thiền Sư hay nhắc các thiền sinh nên 
ghi nhận tác ý trước khi làm bất cứ việc gì. Chẳng h-n, 
trong các động tác hay các tư thế, nên ghi nhận tác ý như 
muốn co tay, muốn duỗi chân, muốn gãi, muốn đứng 
dậy, muốn mở cửa...Hoặc khi đi kinh hành, thiền sinh 
phải ghi nhận từng tác ý nhỏ nhiệm như muốn dở, bước, 
đ-p, xoay, đứng...Hay niệm tác ý trong khi ăn, uống, 
mang giày, thay áo quần...Ghi nhận tác ý càng chính xác 
càng giúp thiền sinh mau chóng thấy được mối liên hệ 
nhân quả giữa thân và tâm cũng như thấu suốt được các 
đặc tính vô thường, bất to-i nguyện hay khổ, và vô ngã 
của các hiện tượng danh sắc. 

Trong khi hành thiền, phần lớn các tr-ng thái tâm 
sanh khởi là thiện chứ không phải luôn luôn như vậy bởi 
vì đôi khi các tâm sở bất thiện có thể sanh khởi xen kẻ 
giữa các tâm thiện một cách nhanh chóng và bất chợt. 
Khi trường hợp này xảy ra, ta dùng chánh niệm để ghi 
nhận sự có mặt của các tâm sở bất thiện ngay khi chúng 
sanh khởi thì chúng sẽ biến đi. Nói một cách khác là ta 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 63 


đã dùng một tâm sở thiện là chánh niệm để thay thế các 
tâm sở bất thiện. Và nếu các tâm sở thiện được trau giồi, 
thường xuyên có mặt, để thay thế và ngăn ngừa các tâm 
sở bất thiện thì tâm sẽ được trong s-ch, thuần tịnh. Khi 
tâm được trong s-ch, ta cảm thấy an 1-c, tĩnh lặng. Tr-ng 
thái tâm tĩnh lăng là một tâm sở. 

Sáng nay khi hành thiền từ ái, khi rải tâm từ đến 
khắp chúng sanh, quý vị có thấy giận ai, ghét ai không? 
Dĩ nhiên là không. Và tr-ng thái tâm vô sân này là một 
tâm sở. Lát nữa đây, quý vị sẽ cúng dường. Khi cúng 
dường, những gì sẽ diễn ra trong tâm quý vị? Hãy thực 
tế xem xét chính mình là có dính mắc vào số tiền dâng 
cúng ấy không? Nếu không thì quí vị có tr-ng thái tâm 
vô tham . Đây là tâm sở thiện. 

Tóm 1-i, ta luôn luôn kinh nghiệm đủ lo-i tâm sở, 
thiện hay bất thiện. Tất cả những gì ta đang làm , ta đều 
đối diện với các tâm sở. Khi Sư hỏi quí vị có biết tâm sở 
là gì không, quí vị trả lời là không. Nhưng kỳ thực là quí 
vị đang kinh nghiệm các tâm sở suốt ngày, từng giây 
từng phút. 

Như thế, nếu muốn hiểu biết về sự thực tuyệt đối thứ 
hai này, quí vị có cần nhờ đến sách vở hay kinh điển 
không? Quí vị có thể đọc để có nhận thức về các tâm sở 
nhưng sự hiểu biết như thế không giống như chính kinh 
nghiệm của quí vị. Chẳng h-n cái mà chúng ta thường 
gọi là cảm xúc (emotions) như tham, giận thì Vi Diệu 





64 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Pháp gọi là tâm sở. Hành thiền Minh Sát là để đối trị 
các tâm sở này bằng chánh niệm ghi nhận chúng một 
cách khách quan và chính xác. Bất cứ tâm sở nào sanh 
khởi, thiện hay bất thiện, ta chỉ cần ghi nhận chúng, 
chúng sẽ tự động ra đi. Nếu chánh niệm tốt, chúng sẽ 
biến mất chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và khi 
quí vị có chánh niệm là quí vị đã có một mức định tâm 
nào đó. Với mức định tâm này, khả năng thấu suốt đối 
tượng sẽ ngày càng tăng trưởng. 

Bây giờ quí vị đã hiểu được thế nào là cách đối trị 
các tâm sở bất thiện bằng chánh niệm. Còn đối với các 
tâm sở thiện, quí vị phải cố gắng thiết lập và tăng trưởng 
chúng. 

Sư mong quí vị luôn cố gắng thiền tập để có thể chế 
ngự được các tâm sở bất thiện cùng phát triển các tâm sở 
thiện. 


NLTV ngày 15 tháng 7 năm 1989. 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 65 


THAM, SÂN, SI 


Mục đích rô"t ráo của việc hành thiền Minh Sát là 
qua các giai đoạn thanh lọc mọi ô nhiễm, phiền não 
trong tâm sẽ đưỢc tẩy sạch hoàn toàn. Ô nhiễm, phiền 
não ở đây là các tâm sở bất thiện, là những trạng thái 
tâm không tô"t lành. 

Có ba tâm sở bất thiện tôi quan trọng là tham, sân 
và si. Trong một bài kinh, Đức Phật có giảng về tính 
chất, nguyên nhân đưa đến sanh khởi và tận diệt của ba 
nhân bất thiện này. Ngài dạy: 

♦ Tham ít bị chê trách nhưng khó gột rửa. 

♦ Sân hay bị chê trách nhưng dễ gột rửa hơn. 

♦ Si bị chê trách nhiều và rất khó gột rửa. 

Tham (Lobha) 

Tham (raga hay lobha) là một nhân bất thiện, so 


66 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


sánh với sân và si thì ít bị chê trách hơn nhưng khó tẩy 
trừ. Đặc tính riêng của tham là bám níu lấy đôl tưỢng. 
Tham theo kinh điển, thuộc về appãsava có nghĩa là 
tham thuộc lỗi nhỏ. 

Có hai loại lỗi; lỗi lầm dưới mắt mọi người và hậu 
quả của lỗi lầm đó. Chẳng hạn chú giải có đưa thí dụ 
về hôn nhân: Xã hội không chê trách chuyện hôn nhân 
mặc dù nó có gốc rễ từ tham ái về sắc dục (sexual desire). 
Với một người có gia đình và sắc dục chỉ giới hạn trong 
phạm vi vỢ chồng thì hệ quả của cuộc sốíng lứa đôi không 
dẫn người này đi vào bôn đường ác đạo. Nhưng chúng 
sanh tái sanh bằng tâm tham ái. Tầm này bám rễ rất 
sâu dày trong mỗi chúng sanh nên rất khó nhổ bỏ tận 
gô"c. Tầm tham đắm sắc dục có thể theo đuổi một chúng 
sanh đến nhiều kiếp liên tiếp và do đó kéo dài thêm 
vòng luân hồi của chúng sanh ấy. 

Sân (Dosa) 

So với nhân tham, sân dễ thấy hơn, dễ bị chê trách 
hơn nhưng cũng dễ gột rửa hơn. Sân bao gồm nhiều 
hình thái khác nhau như giận, sỢ, ghét, bực, chán, sỢ 
hãi, lo âu, bồn chồn, trầm cảm (depression). Đặc tính 
của sân là chối bỏ, xô đuổi đôi tượng. 

Khi có nhân sân sanh khởi, tâm con người dễ đổi 
thay theo chiều hướng không tô"t, giông như một thực 
phẩm bị hư thôi. Người có tâm sân dễ phạm phải lỗi 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 67 


lầm trầm trọng, có thể bị người khác chê bai chỉ trích 
hay bị xã hội lên án hoặc bị luật pháp trừng phạt. 

Ví dụ một người đang cơn giận dữ có thể hành hung 
cha mẹ, xúc phạm thầy tể hoặc thánh nhân. Hậu quả sẽ 
phải đọa vào ác đạo, khổ cảnh. 

Khác với tâm tham hay dai dẳng theo đuổi chúng 
sanh dài lâu, tâm sân sau khi bộc phát một thời gian sẽ 
nguôi ngoai và mất dần. Khi phạm lỗi với ai mà biết 
sám hôl và chịu xin người ấy tha thứ thì hậu quả tâm 
sân hận của ta sẽ đưỢc giảm thiểu phần nào. Vì vậy 
trong các khóa thiền, muôn tâm thanh thản để dễ có sự 
định tâm, chúng ta hay hành thiền tha thứ để nội tâm 
không bị vướng mắc bởi ân hận, hối tiếc về các lỗi lầm 
đã phạm phải. Ta xin người khác tha thứ cho ta, ta cũng 
sẩn lòng tha thứ cho người khác và cho chính ta. 

Si (Moha) 

Trong ba nhân bất thiện, si đáng bị chê trách nhất 
và khó tẩy ưừ nhất. Mỗi khi tâm tham sanh khởi đều có 
tâm sở si đi kèm. Mỗi khi tâm sân sanh khởi đều luôn 
có tâm sở si đi kèm. Như vậy si mê lúc nào cũng có mặt 
trong tham và sân. Tà kiến và ngã mạn đi từ rễ si. Đặc 
tính của Si là mù mờ, không biết rõ đôi tưỢng. Hành 
giả khi đạt đến tầng giác ngộ thứ ba (A-na-hàm) mới 
gột rửa hoàn toàn đưỢc tâm sân. Nhưng phải đến tầng 
giác ngộ cuôl cùng (A-la-hán) mới diệt trừ tận gô"c đưỢc 


68 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


tâm tham và si. 

Nguyên nhân nào làm Tham sanh khởi và tăng 
trưởng 

Đó là do sự chú ý thiếu trí tuệ đối với những gì ưa 
thích, vừa lòng, xứng ý như sắc tốt, tiếng hay, mùi thơm, 
vị ngon, xúc êm, ý hỢp. Đôd tưỢng mà ta cho là đẹp, tốt, 
hay làm sanh khởi tâm tham đắm, chấp thủ nơi chúng ta. 

Có hai loại đối tượng đẹp: Đẹp với tất cả mọi người 
và đẹp riêng với cá nhân đó mà thôi. Trên thế gian này 
có biết bao nhiêu đôd tượng đẹp. Nếu nói rằng đối tưỢng 
đẹp làm sanh khởi tâm tham đắm thì như thế chúng 
sanh sẽ tham đắm hoài hoài. Thật sự là do sự chú ý 
thiếu ttí tuệ về đôd tưỢng này mới làm tâm tham thủ 
sanh khởi. Sự nhận biết thiếu trí tuệ là một tâm sở bất 
thiện và là một loại tà kiến (hiểu sai lầm về đôd tưỢng). 

Chú ý thiếu trí tuệ; (Ayoniso manasikara) có nghĩa 
là nhận một đôl tưỢng vô thường cho là thường, không 
đẹp cho là đẹp, không nên bám giữ lại cô" bám giữ Khi 
tiếp cận với một vật mà thiếu cái nhìn trí tuệ thì liền cho 
vật ấy là khả ái, là trường tồn, là đem lại hạnh phúc Từ 
đó dính mắc vào nó, muôn chiếm hữu nó bằng mọi cách. 
Như vậy cái nhìn thiếu trí tuệ về đôi tưỢng ưa thích là 
nguyên nhân sanh khởi và tăng trưởng của tâm tham. 

Nguyên nhân nào làm Sân sanh khởi và tăng 
trưởng 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 69 


Khi nhìn thiếu trí tuệ vào một đôi tưỢng mà ta cho 
là thô xấu, không vừa lòng, hỢp ý, tâm sân sẽ phát khởi. 
Như vậy không phải vì đôl tưỢng không đẹp mà chính 
sự chú ý thiếu trí tuệ vào nó mới là nguyên nhân sanh 
khởi và phát triển của tâm sân. Chúng sanh thường chỉ 
thích đôi tưỢng khả ái, nên khi tiếp cận với đôl tưỢng 
không vừa ý chỉ muôn chôl bỏ, xua đuổi hay quay lưng. 

Nguyên nhân nào làm Si sanh khởi và phát triển 

Đó cũng là do chú ý thiếu trí tuệ. Và chú ý thiếu trí 
tuệ chính nó cũng là si. Vậy chú ý thiếu trí tuệ sẽ làm si 
tăng trưởng song song với tham hay sân. 

Nguyên nhân nào làm Tham không sanh khởi và 
nếu đã sanh khởi sẽ bị diệt trừ 

Để đối trị với tâm tham đắm vào các dục lạc (sensual 
desires), Đức Phật có dạy pháp Quán Bất Tịnh. Đó là 
cách quán tưởng hay quán sát vào các đôd tượng không 
trong sạch (objects of bodily impurity) như 32 thể trược 
hoặc quán tử thi nơi bãi tha ma. Pháp quán này cô"t cho 
hành giả nhìn vào khía cạnh bất tịnh, ô trược của thân 
để bớt dính mắc vào chúng. Đức Phật cũng dạy ta phải 
thường xuyên quán niệm về sự chết để giảm trừ tâm 
bám níu vào sự hiện hữu, ham sông. 

Nguyên nhân nào làm Sân không sanh khởi và 
nếu đã sanh khởi sẽ bị loại trừ 


70 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


ĐÓ là tâm từ, là tâm sở không sân (vô sân). Tầm từ 
có năng lực giải phóng tâm ra khỏi sự nóng giận, bực 
bội, thù hằn Như vậy nếu muôn loại trừ tâm sân hận, ta 
hãy thường xuyên thực tập ban rải tâm từ. Khi hành 
thiền từ ái, tâm chúng ta sẽ đầy thiện ý với tất cả chúng 
sanh nên tâm sân sẽ không có dịp sanh khởi và nếu đã 
khởi rồi sẽ tự đoạn diệt. Từ ái (metta) là mong muốin 
mọi điều tốt lành đến với mọi người kể cả chính ta. Khi 
rải tâm từ đến người khác, họ có thể nhận hoặc không 
nhận đưỢc nhưng trước hết tâm chúng ta đưỢc hoan hỷ 
bình an. Kết quả tức thì của thiền từ ái là sự an lạc, 
thanh thản, vắng bóng sân hận, phiền não. 


Thực hành thiền từ ái (metta meditation) đem lại 
11 điều hạnh phúc (phước báu): 

1. Ngủ bình yên. 

2. Không ác mộng. 

3. Thức dậy đưỢc an vui. 

4. ĐưỢc người người thương mến. 

5. ĐưỢc các chúng sanh khác thương mến. 

6. ĐưỢc chư thiên bảo vệ. 

7. Lửa, chất độc, vũ khí không hại đưỢc. 

8. Có sự định tâm dễ dàng. 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO *> 71 


9. Nét mặt trong sáng, nhẹ nhàng. 

10. Thác không mê muội. 

11. Tái sanh vào cõi phạm thiên. 

Nguyên nhân nào làm Si không sanh khởi và đã 
sanh khỏi sẽ đưỢc đoạn trừ 

Đó là do chú ý có trí tuệ (yoniso manasikara). Đây 
là chìa khóa ngăn chận Tham và Sân. Manasikara 
thường có nghĩa là chú ý, lưu tâm. Yonisomanasikara 
có nghĩa là chú ý đúng đắn. Vậy chú ý đúng đắn có 
nghĩa là trí tuệ. Khi chú ý có trí tuệ thì không có si mê. 
Như vậy chú ý có trí tuệ là nguyên nhân ngăn ngừa tâm 
si phát khởi và tăng trưởng. 

Trong ý nghĩa chặt chẽ nhất thì cái nhìn có trí tuệ là 
do kinh nghiệm thực tập thiền Minh Sát đem lại. Khi có 
các tuệ giác, tâm đưỢc thanh lọc qua từng giai đoạn để 
sau cùng thấy rõ đưỢc chân tướng của mọi đôd tưỢng. 
Thấy đưỢc đặc tánh vô thường, khổ, vô ngã của đối tưỢng 
là ý nghĩa căn bản của cái nhìn có trí tuệ. Tóm lại; 

♦ Nhìn với trí tuệ đưỢc áp dụng trong đời sông hằng 
ngày đem cho ta nhiều lợi lạc, hiểu biết, thông cảm, 
từ mẫn với mọi người, tăng trưởng đạo đức, cuộc 
sông an vui. 

♦ Trong sự tu tập thiền định, cả 3 tâm bất thiện - tham, 
sân, si - đều có thể đưỢc ngăn ngừa và đôl trị bằng 


72 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Sự chú ý với trí tuệ hay ghi nhận với chánh niệm cho 
đến khi chúng tự đoạn diệt. Tâm tham cũng có thể 
ngăn ngừa bằng cách quán niệm về sự ô trược hay 
về sự chết. Tâm sân có thể đoạn trừ bằng cách thực 
hành thiền tâm từ và thiền tha thứ. 

Nhân nói về sân, Sư sẽ đọc một vài trích đoạn trong 
bài giảng của Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi về cách 
đối ưị tâm sân do Ngài Nyanaponika sưu tập. 

1. Sân hận (Anger) là 1 trong 5 pháp chướng ngại 
trên đường tu tập của hành giả. Người sân hận như kẻ 
đang bị bệnh, vị giác thay đổi, không thưởng thức đưỢc 
thức ăn. Sân hận cũng làm người ấy khó chịu, cáu kỉnh, 
ngờ vực ngay chính đến người thân. Thông thường khi 
bị thân bệnh là ai cũng mau đi tìm thầy, kiếm thuôc để 
điều trị. Nhưng con người đang bị bao nhiêu là bệnh về 
tâm thì lại hờ hững, coi như không có gì cần phải chữa 
trị. Họ không biết rằng không chế ngự đưỢc tâm sân 
hận sẽ đưa đến những hậu quả tai hại. 

Cách đôl trị hữu hiệu nhất với tâm sân hận là dùng 
tâm chánh niệm ghi nhận tâm sân hận đang sanh khởi 
cho đến khi nó tự biến mất đi. 

2. Trầm cảm (Depression) - Thông thường khi gặp 
phải nghịch cảnh hay điều bất hạnh, con người hay ưu 
phiền, chán nản có khi dẫn đến suy nhưỢc thần kinh, 
trầm uất Có hai cách để vượt qua tình trạng này; 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO *> 73 


a. Suy niệm về luật nghiệp báo để chấp nhận rằng bất 
hạnh là kết quả của nghiệp mình đã tạo ra trong quá 
khứ nên không than trách, đổ lỗi cho ai, kể cả chính 
mình. 

b. Phương cách tô"t nhất là phải biết nội tâm đang có sự 
buồn chán, và dùng chánh niệm để ghi nhận tâm buồn 
chán đó. Những khi bị ưu phiền do nghịch cảnh đem 
tới, hãy cô" gắng thực hành thiền chỉ hay thiền quán 
để chế ngự trạng thái phiền muộn này. Thiền quán 
hữu hiệu hơn vì không những có công năng đưa ta ra 
khỏi sự áp chế của tâm buồn chán lúc đó mà còn có 
thể tiêu trừ mầm móng của những tâm bâ"t thiện này. 

Thật là kỳ diệu khi có chánh niệm thì các trạng thái 
tâm bâ"t thiện như sân hận, buồn phiền, u uẩn đều đưỢc 
chế ngự. Nhiều người lầm lẫn cho rằng khi mình niệm 
về cơn giận, giận sẽ tăng trưởng. Điều đó không đúng. 
Nếu ta có chánh niệm vững mạnh, ghi nhận chính xác 
các tâm bâ"t thiện này thì chúng sẽ dần dần biến mất. 

Sở dĩ như vậy vì ở mỗi thời điểm, tâm chỉ nhận một 
đối tưỢng mà thôi. Nhưng vì tâm sanh diệt râ"t nhanh, 
bắt lây đôi tưỢng này xong đến đôi tưỢng khác, liên tục 
làm ta tưởng lầm là tâm nhận nhiều đôi tưỢng trong 
cùng một lúc. Khi hành thiền Minh Sát đến mức thuần 
thục, định tăng trưởng, ta sẽ thây rõ là tâm không thể 
lây hai đôi tưỢng cùng một thời điểm. 


74 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Khi đang giận, đôi tưỢng của tâm sân lúc này là 
một người hay một việc nào đó mà chính nó là nguồn 
gô"c hay nguyên nhân của sự giận (đôl tưỢng của tâm 
sân). Nếu ta cứ tiếp tục lưu tâm đến đôl tượng của tâm 
sân thì sân sẽ tăng trưởng. Nhưng nếu ta cô" gắng tĩnh 
thức hướng về quan sát chính tâm sân hay trạng thái sân 
thì nguồn gô"c, nguyên nhân của sân bị vắng bóng. Tự 
động cơn giận (kết quả) sẽ giảm dần cường độ và cũng 
bị biến đi. 

Có đôi khi tâm bâ"t thiện quá mạnh, không thể khắc 
phục đưỢc liền ngay đó. Ta phải kiên trì theo dõi quán 
sát nó trong 5 phút, 10 phút, thấy nó sanh diệt, sanh 
diệt, rồi yếu dần. Khi chế ngự đưỢc nó, tâm ta sẽ thăng 
bằng bình thản. 

3. Căng thẳng (Stress) - Xã hội càng phức tạp, văn 
minh, con người càng căng thẳng. Con người càng ngày 
càng bị ràng buộc chằng chịt với đủ thứ nhu cầu, liên 
hệ, trách nhiệm ớ thời bán khai, xã hội ít văn minh, 
khoa học chưa phát triển, con người ít lo toan, ít căng 
thẳng. Như vậy nếu không muốin bị hệ lụy, bị căng thẳng 
thì phải bỏ hết tất cả vào rừng sốíng một mình sao? Không 
cần phải làm như vậy. Chúng ta phải tập sông chung 
với căng thẳng, phải học cách sông chung này và đừng 
để nó chế ngự ta. 

Căng thẳng có hai loại: thể xác và tinh thần. Cả 
hai loại đều có liên quan và ảnh hưởng với nhau. Như 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO *> 75 


vậy muôn giảm trừ căng thẳng phải chú ý cả hai mặt 
thân và tâm. 

a. Giảm căng thẳng thân bằng các lôl tập thư giãn hay 
dùng tâm để thư giãn từng cơ bắp từ đầu ngón chân 
đi dần lên đầu. Gồng từng cơ bắp rồi giãn ra sẽ cảm 
giác đưỢc thế nào là thư giãn. Dùng cách này để 
buông thư toàn thân giúp ngủ đưỢc. Khi thân buông 
thư, tâm cũng buông thư theo. 

b. Căng thẳng tâm thần là hậu quả của các trạng thái 
khắc khoải, lo âu, bồn chồn, bực bội Các trạng thái 
tâm này đưỢc nói rất nhiều trong Phật giáo và cách 
đôl trị hữu hiệu nhất là chánh niệm. Chánh niệm ở 
đây là sự chú ý đơn thuần, kiên trì ghi nhận những 
trạng thái tâm này cho đến khi chúng biến mất. 
Nhưng thông thường chúng ta hay mong cầu rằng áp 
dụng chánh niệm như vậy thì tình trạng căng thẳng 
sẽ hết đi. Bao lâu mà chúng ta có tâm mong cầu 
như vậy thì chánh niệm sẽ tự nhiên bị yếu ớt và kết 
quả sẽ không đưỢc như ước muôn. Mong cầu, ước 
muôn là các hình thái vi tế của tâm tham, tâm bất 
thiện. Ta phải cô" gắng có tâm chú niệm đơn thuần 
không pha trộn với mong cầu, ước muôn và tâm niệm 
có vững mạnh mới mang lại kết quả tô"t. 

Có hai cách đôl trị căng thẳng 
♦ Chánh niệm quan sát hơi thở ra vô hoặc chuyển động 


76 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


phồng xẹp của bụng một thời gian thì tâm sẽ lắng 
xuông và bớt căng thẳng. 

♦ Chánh niệm vào ngay sự căng thẳng: khi căng thẳng là 
đối tưỢng chính của tâm chú niệm thì nguyên nhân của 
căng thẳng (người, việc) sẽ không có mặt. Khi nguyên 
nhân biến mất thì căng thẳng (kết quả) cũng biến mất. 
Áp dụng chánh niệm trong trường hỢp này phải là một 
sự quán sát khách quan và đơn thuần, không dính mắc, 
không chống đối hay xua đuổi đối tưỢng. 

Hiện nay có nhiều y viện dùng phương pháp chánh 
niệm để chữa trị chứng căng thẳng nhưng các nhà điều trị 
ấy nói rằng chánh niệm đưỢc dùng song song với nhiều 
cách trị liệu khác. Họ không nói (hoặc không dám nói) 
rằng chánh niệm là phương cách duy nhất. Nhưng đôl 
với các chứng căng thẳng về tâm, thật không có phương 
pháp nào hữu hiệu hơn là áp dụng chánh niệm. 

Càng ngày con người càng thấy sự lợi ích và giá trị 
của chánh niệm. Có một điều là y học chỉ biết dùng 
chánh niệm như một phương pháp trị liệu mà thôi. Hy 
vọng rằng dần dần nhân loại sẽ hiểu biết rằng chánh 
niệm không những chỉ có hiệu quả trong việc giảm trừ 
căng thẳng mà còn có thể gột rửa đưỢc hết tất cả những 
trạng thái tâm ô nhiễm khác, đem đến cho con người 
một đời sốing tâm linh cao đẹp và hạnh phúc. 


NLTV- 3/7/95 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO *> 77 


Sự ĐỊNH TÂM TRONG 
THIỀN QUÁN VIPASSANA 


Trước khi đi vào vai trò của sự định tâm trong phương 
pháp thiền Quán hay thiền Minh Sát Vipassana, ta cần 
phải phải hiểu rõ sự định tâm là gì qua đặc tính, công 
năng, nguyên nhân kế cận và cách thể hiện của nó dựa 
theo định nghĩa của Vi Diệu Pháp. 

• Đăc tính của sự định tâm là ởyên trên đề mục, không 
phóng đi lang thang đây đó. 

• Công năng của sự định tâm là giữ cho các tâm sở 
khác đồng sanh khởi nằm yên trên đề mục, không bị 
các đối tượng khác lôi cuốn. Công năng của tâm sở 
nhất tâm đưỢc so sánh như của nước. Khi nước đưỢc 
hòa vào những hạt bột khô đang rời rạc sẽ làm cho 
bột dính chung lại, quyện vào nhau thành một khôi 
dẻo. 


78 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


• Do đâu có sự định tâm? Nguyên nhân gần của sự 
định tâm là do có sự an bĩnh, thoải mái, hỷ lạc trong 
thân và tâm, dẫn đến kết quả là tâm an trụ trên đề 
mục. 

• Làm thế nào biết đang có sự định tâm? Sự định tâm 
đưỢc thể hiện qua sự an tịnh và quân bình của thân 
và tâm. Do cô" gắng giữ tâm trên đề mục, dần dần 
tâm ít dao động phóng dật hơn nên đề mục đưỢc 
hiện rõ và tâm an trụ trên đề mục. Đó là dâu hiệu 
ta đã đạt đưỢc sự định tâm. 

Sự định tâm thường đưỢc so sánh như một ngọn đèn 
ở một nơi không có gió hoặc đưỢc che chở bao bọc để 
gió không thể làm lung lay ngọn đèn, khiến đèn có thể 
tỏa sáng đều đặn và vững chãi. Một điểm cần lưu ý khi 
so sánh sự định tâm với một ngọn đèn đều đặn không 
lay động là chúng ta phải hiểu theo sự so sánh quy ước. 
Có nghĩa là nếu ta quan sát thật kỹ càng một ngọn đèn 
đang cháy sáng, ta sẽ thây và hiểu rằng ngọn lửa này 
không phải là một ngọn duy nhâ"t trước sau như một. 
Thật sự, nó gồm vô sô" nhiều tia lửa cháy liên tiếp, hết 
tia nọ đến tia kia, tia lửa sau thê" chỗ tia lửa trước tạo 
thành một ngọn lửa liên tục, nhìn vào có vẻ như một 
ngọn duy nhâ"t không bị gió lay động. 

Cũng vậy, sự định tâm liên tục sanh diệt. Theo chú 
giải thì chỉ trong thời gian một búng tay, có hàng tỉ các 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO *> 79 


tâm liên tục sanh diệt với vận tô"c rất nhanh tạo cho ta 
ảo tưởng sự định tâm kéo dài trong một thời gian nào 
đó. Sự định tâm rất thiết yếu cho sự hiểu biết chính xác 
về các hiện tưỢng danh sắc và thành đạt chánh kiến. 
Do đó, sự định tâm là một yếu tô" râ"t quan trọng trong 
pháp môn thiền Quán. Không có sự định tâm, những 
tuệ Minh sát không thể phát triển, và hành giả không 
thể thấu suô"t đưỢc bản châ"t thật sự của vạn vật, không 
thể thực chứng đưỢc ba đặc tánh vô thường, bâ"t toại 
nguyện, và vô ngã của Thân, Tâm. 

Trong bước đầu tu tập thiền quán, thiền sinh có thể 
gặp khó khăn trong việc giữ chánh niệm* trên đề mục vì 
tâm phóng đi đây đó, bắt lây những đôl tưỢng khác hoặc 
những ý nghĩ khác từ quá khứ cho đến tương lai. Dù cô" 
gắng nhưng tâm thiền sinh vẫn chưa đưỢc an tịnh vì còn 
vướng mắc nhiều chướng ngại.^ Nếu tiếp tục kiên trì 
không bỏ cuộc, các chướng ngại trong tâm sẽ bớt dần, 
tâm trở nên tĩnh lặng và có thể quán sát đôi tưỢng rõ 
ràng hơn. 

Thời gian đầu, hành giả có thể nghĩ mình đã thây rõ 
đối tưỢng nhưng thực ra, sự ghi nhận chưa đưỢc chính 
xác lắm. Chỉ khi nào những chướng ngại trong tâm yếu 
đi, hành giả mới dần dần quán sát đôi tưỢng một cách 
liên tục hơn, khắn khít hơn do tâm chánh niệm trước 
đươc theo liền bởi tâm chánh niêm sau. 


80 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Trước kia, tâm còn lao xao mờ đục như nước hồ bị 
khuấy động, không thể quán sát rõ ràng đối tưỢng, nhưng 
khi đã có đưỢc chánh niệm và giữ tâm nằm yên trên đề 
mục, tâm hành giả trở nên trong sáng như mặt hồ tĩnh 
lặng sau khi cặn bùn đã đưỢc lắng đọng. Đôi tưỢng tự 
nổi bật một cách rõ nét, tinh tế với những đặc tính của 
nó. Với tâm tịch tĩnh, hành giả thấy rõ đưỢc tâm là một 
cái gì luôn hướng đến đôl tưỢng và thân là cái gì mà 
chính nó không có khả năng nhận biết. Một thiền sinh 
từng học hỏi kinh điển Giáo Pháp sẽ nhận thức rằng đây 
là Tâm luôn hướng đến đôl tưỢng và kia là Thân không 
có khả năng nhận biết. 

Khi các chướng ngại tinh thần càng lắng dịu, hành 
giả càng dễ dàng biện biệt đưỢc những hiện tưỢng Thân 
và Tâm. Lúc này hành giả phát triển 'Tuệ phân biệt 
Thân Tâm’. Còn đôl với hành giả nào dù chưa từng đọc 
qua kinh điển, người này vẫn thấy biết rõ ràng có sự 
hướng tâm đến đôi tưỢng và thân kia không có khả năng 
nhận biết. 

Càng vun bồi tâm chú niệm, hành giả nhận thức 
một cách chính xác là một tâm chánh niệm sanh khởi vì 
sự có mặt của một đôl tưỢng. Không có đôl tưỢng thì 
không có tâm ghi nhận. Tiến xa hơn, hành giả sẽ tinh tế 
ghi nhận đưỢc sự hiện diện của tác ý (cetana) trước khi 
làm một động tác hay sinh hoạt gì, và biết rõ ràng rằng 
vì có tác ý nên có cử động tiếp theo sau. Nhất nhất 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 81 


trong mỗi cử động, luôn luôn có tác ý đi trước đó. Hành 
giả liên tục theo dõi: “...ý muôn đưa tay, tay đưa ra; ý 
muôn dở chân, chân dở lên Cứ ghi nhận như vậy, 
để rồi hành giả thấy rõ liên hệ nhân quả giữa các hiện 
tưỢng Thân Tâm, và kinh nghiệm ngay trong chính bản 
thân rằng không có gì sanh khởi mà không có nguyên 
nhân của nó. 

Tiến thêm bước nữa, hành giả sẽ kinh nghiệm đưỢc 
sự sinh diệt của những đôd tưỢng đang đưỢc quán sát. 
Lúc đầu hành giả có thể thấy rõ cái ‘sinh’ của đôd tưỢng 
nhưng chưa bắt đưỢc cái ‘diệt’ của nó, hoặc thấy rõ đưỢc 
‘diệt’ nhưng không bắt đưỢc cái ‘sinh’. Dần dần, với sự 
định tâm đưỢc phát triển, hành giả có khả năng ghi nhận 
ngay đôd tưỢng khi nó vừa sanh khởi hay hoại diệt. Khi 
có chánh niệm sắc bén thấy đưỢc sự sinh diệt của những 
hiện tưỢng mình đang ghi nhận, hành giả thực chứng 
đặc tính vô thường của đôl tưỢng. Thấy đưỢc đặc tính 
vô thường, hành giả cũng thấy đưỢc bản chất bất toại 
nguyện và vô ngã của chúng. Bất toại nguyện vì chúng 
cứ sanh rồi diệt, diệt rồi sanh tạo nên sự bức xúc khó 
chịu. Vô ngã vì không ai có thể kiểm soát hay chủ động 
cũng như không có một thực thể thường còn nào trong 
bất cứ đôd tưỢng gì mình đang quán sát. 

Thấy đưỢc ba đặc tánh vô thường, bất toại nguyện, 
và vô ngã của những đôl tưỢng thân tâm quán sát, hành 
giả mới thực sự bắt đầu bước vào giai đoạn Minh Sát 


82 »:» CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO 


Vipassana. Những đặc tính vô thường, bất toại nguyện, 
và vô ngã này của các sự vật vẫn luôn hiện hữu, luôn có 
mặt, nhưng ta sẽ không kinh nghiệm đưỢc chúng khi ta 
chưa hành thiền quán. Càng nỗ lực thực tập, hành giả 
càng có nhiều kinh nghiệm khác nhau, hết hiện tưỢng 
này đến hiện tưỢng khác, thân cũng như tâm. 

Với kinh nghiệm thân chứng, hành giả tuần tự qua 
các giai đoạn thanh lọc tâm khác nhau, để sau cùng đạt 
giác ngộ khi các tuệ minh sát đưỢc viên mãn. Giác ngộ 
là có đưỢc sự hiểu biết chính xác về Thân Tâm, sẽ có 
cái nhìn hoàn toàn đổi mới về cuộc sông. Soi biết đưỢc 
Thân Tâm vì hành giả đã tinh tấn nỗ lực giữ đưỢc tâm 
chánh niệm ghi nhận đối tưỢng một cách liên tục, khắn 
khít và tỉnh giác. 

Do đó, điều quan trọng khi thực hành thiền 
Vipassana là cần phải cô" gắng kềm chế các chướng ngại 
tinh thần để phát triển sự định tâm. Gọi là kềm chế 
(subdue) vì ta chưa có đủ khả năng diệt tận những ô 
nhiễm ngủ ngầm trong tâm mà chỉ có thể tạm thời giữ 
chúng không sanh khởi để tâm đưỢc tạm thời trong sạch, 
dễ dàng soi thấu đối tưỢng. 

Khi một người hành thiền Chỉ hay thiền vắng lặng 
Samatha, cô" gắng giữ tâm an trụ trên một đề mục duy 
nhất, người â"y đang phát triển Cận định. Cận định là 
một sự định tâm khá vững mạnh dù không thâm sâu 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 83 


bằng Nhập định nhưng cũng có khả năng giữ không cho 
những chướng ngại tinh thần sanh khởi.^ 

Chập định trong thiền quán cũng vậy, cũng có khả 
năng gạt ra ngoài tâm những chướng ngại tinh thần, cũng 
có khả năng an trụ trên đôl tưỢng không dứt đoạn. Chập 
định không khác gì Cận định, nhưng ta không gọi nó là 
Cận định vì nó không sinh khởi kế trước tâm Nhập định. 

Cận định an trụ trên một đề mục duy nhất mà thôi. 
Trong khi đó, đôi với hành giả thiền Quán Vipassana, 
tâm Chập định vẫn an trụ trên đôi tưỢng trong một thời 
gian dài, nhưng đôl tưỢng của Chập định thay đổi, có 
lúc là hơi thở, có lúc là ý nghĩ và có lúc là cảm giác trên 
thân... Tầm Chập định tự động bắt lấy và an trụ trên 
những đôi tưỢng khác nhau trong những thời khắc khác 
nhau. Đây là sự khác biệt duy nhất giữa Cận định trong 
thiền Chỉ và Chập định trong thiền Quán. 

Khi một hành giả hành thiền Quán, người ấy phát 
triển đưỢc trạng thái Chập định, và trạng thái Chập 
định này chính là Chánh Định - Samma Samadhi - một 
trong tám yếu tô" Bát Chánh Đạo. Chính điểm này đã 
trở nên một vân đề bàn luận nan giải vì trong bài kinh 
Đại Niệm Xứ, Chánh Định đưỢc định nghĩa là tâm Định"^ 
của bôn tầng thiền thuộc sắc giới.^ Dựa vào những dữ 
kiện này, có người cho rằng Chánh Định chỉ gồm có 
bôn tầng thiền thuộc sắc giới mà thôi. Vậy người hành 


84 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


thiền Quán mà không hành thiền Chỉ để đắc các tầng 
thiền là không phát triển Chánh Định? (ớ đây ‘người 
hành thiền Quán’ chỉ những thiền sinh tu tập đơn thuần 
thiền Quán Vipassana chớ không xen kẽ với thiền Chỉ 
Samatha*’.) Sự định tâm của hành giả thiền Quán cũng 
thật sự là trạng thái chánh Định, Samma Samadhi. 

Một bên, nếu ta khư khư chấp giữ vào định nghĩa 
của Chánh Định như đưỢc ghi lại trong kinh điển thì chỉ 
có tâm Định trong bôn tầng thiền thuộc sắc giới mới 
đưỢc gọi là Chánh Định. Một bên, trong thực tế, các 
thiền sinh hành thiền Quán cũng kinh nghiệm Chánh 
Định nhưng Chánh Định này là Chập định (Kanika 
samadhi) chớ không là Nhập định (Jhana samadhi). 

Ta có thể giải quyết đưỢc vấn đề gay go này với 
một cái nhìn hòa giải không nên cho định nghĩa của 
Chánh Định như đưỢc ghi trong kinh Đại Niệm Xứ là 
định nghĩa duy nhất bất di bất dịch không thể thêm bớt. 
Vì nếu vậy thì tâm Định thuộc các tầng thiền Vô sắc 
giới (Arupavacara Jhana) thì sao? Những tầng thiền 
này cũng có thể làm nền tảng cho thiền Quán. Một 
người với khả năng nhập vào những tầng thiền Vô sắc 
giới có thể nhập định, sau đó xuất định, bắt qua thiền 
Quán, lấy tầng thiền vừa xuất hoặc những tâm sở liên 
hệ hoặc các thiền chi làm đề mục và tiếp tục thiền Quán 
’ Nhưng bốn tầng thiền thuộc Vô sắc giới cũng không 
được nói đến trong đoạn kinh về Chánh Định trong bài 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 85 


Đại Niệm Xứ. Vậy các tâm Định thuộc Vô sắc giới này 
cũng không được cho là Chánh Định hay sao ? 

Do đó ta nên hiểu rộng ra về định nghĩa của Chánh 
Định trong kinh Đại Niệm Xứ trên căn bản lý thuyết 
cũng như thực hành thiền quán. Hòa thượng Mahasi 
vẫn từng dạy rằng, khi đọc đến định nghĩa của Chánh 
Định trong bài kinh Đại Niệm Xứ, ta nên hiểu Đức Phật 
chỉ một tâm ‘cao’ nhất đó là tâm Nhập định, tâm này 
‘cao’ hơn là tâm Cận định hay Chập định, nhưng Chánh 
Định bao gồm cả ba trạng thái cận định và nhập định 
trong thiền sắc giới và vô sắc giới trong thiền chỉ và 
chập định trong thiền quán nói trên. 

Khi hành thiền Quán, không nên suy tư là tâm Chập 
định có phải là Chánh Định hay không. Chúng ta chỉ 
cần hành thiền để chính tự mình kinh nghiệm tâm Chập 
định. Tâm Chập định này một khi đưỢc vun bồi và viên 
mãn chắc chắn sẽ đưa chúng ta đến trí tuệ soi thấu thực 
tánh của vạn vật. ĐưỢc người khác chấp nhận với danh 
gọi là Chánh Định hay không, đây không phải là vấn 
đề. Ta chỉ cần biết rằng tâm Chập định có khả năng 
đưa đến sự xuyên thấu bản chất thực sự của mọi sự vật 
và nó là Chánh Định. Chúng ta chỉ cần chú tâm hành 
thiền, đạt đưỢc sự định tâm và với định lực này, chúng 
ta sẽ xuyên thấu chân lý của sự vật để cuối cùng tận 
diệt mọi ô nhiễm, phiền não trong tâm. 


86 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Hôm nay Sư giảng về đề tài này với mục đích chia 
xẻ cùng quý vị một sự hiểu biết đúng đắn, để khi có ai 
lên tiếng và cho rằng trong thiền tập của quý vị không 
có Chánh Định, quý vị sẽ sẩn sàng có câu trả lời thích 
đáng. Rất nhiều thiền sinh đã kinh nghiệm qua những 
giai đoạn phát triển sự định tâm nói trên và thực chứng 
đưỢc những hiện tưỢng Thân Tầm. Khi một thiền sinh 
có đưỢc trí tuệ phân biệt Thân Tâm, thấy đưỢc ba đặc 
tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của chúng, ta 
có thể khẳng định người đó đã phát triển đưỢc sự định 
tâm, vì nếu không, người này không thể có những kinh 
nghiệm trên. 

Tại Như Lai Thiền Viện, chúng ta tu tập thiền Quán 
Vipassana dựa vào sự chỉ dạy của Hòa thượng Mahasi. 
Trong quá khứ, biết bao thiền sinh tại Miến Điện cũng 
như những quốc gia khác thực tập theo phương pháp 
Mahasi, đã thành tựu các tuệ Minh sát và viên mãn mục 
tiêu tôd hậu của pháp Tứ Niệm Xứ. Tất cả đều phải qua 
quá trình vun bồi và phát triển sự định tâm mới có thể 
thấy đúng bản chất đích thật của sự vật và thực chứng 
đưỢc Tứ Diệu Đế. 

Có những người dựa vào sách vở, kinh điển để không 
ngần ngại lên tiếng chê bai phương pháp hành thiền 
này. Nếu họ thật sự có hành và đem lý thuyết đã đọc 
qua áp dụng với chính bản thân mình, họ sẽ thực chứng 
đưỢc những tầng tuệ như đưỢc dạy, và tự kinh nghiệm 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 87 


đưỢc rằng Chánh Định thật sự hiện hữu trong pháp hành 
thiền Quán Vipassana. Nếu họ đưỢc cơ duyên hành 
thiền Quán với phương pháp của Hòa thượng Mahasi, 
họ sẽ tự biết thế nào là kinh nghiệm đưỢc những tầng 
tuệ Minh sát, là tâm Định đưa đến sự xuyên thấu thực 
chất của mọi vật. 

Chúng ta hay nói tôi tu học với thầy này, hành theo 
phương pháp kia. Thật ra tất cả những phương pháp 
thiền trong Phật giáo đều đưỢc chỉ dạy bởi Đức Phật và 
tất cả những vị thầy chân chính đều dạy lại những phương 
pháp này. Họ có thể bổ túc, chia xẻ kinh nghiệm bản 
thân của họ nhưng cô"t tủy vẫn là pháp hành từ Đức Bổn 
sư. Và trong pháp hành Vipassana, sự định tâm là một 
yếu tô" tôi cần, là sỢi chỉ xuyên suô"t quá trình thiền tập 
vì nhờ định lực này mà hành giả mới có đưỢc khả năng 
thấy đúng đưỢc thực tánh của sự vật. 

Như vậy, tóm lại có những loại định tâm nào? Các 
bản chú giải có ghi nhiều loại định tâm khác nhau: tâm 
Nhập định, Jhana (absorbtion concentration), trong các 
tầng thiền chỉ và trước tâm Nhập định là tâm Cận định. 
Gọi là Cận định (neighborhood concentration) vì tâm 
này sanh khởi râ"t gần với tâm Nhập định Jhana. Hành 
giả phải đi qua tâm Cận định rồi mới vào đưỢc tâm 
Nhập định. Chưa có tâm Cận định ta không thể có tâm 
Nhập định. Chỉ có ai tu tập thiền chỉ mới phát triển tâm 
Cận định và Nhập định mà thôi. Người hành thiền quán 


88 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Vipassana phát triển một loại định không phải Nhập 
định mà cũng chẳng phải Cận định nhưng gần giông 
như Cận định. Đó là Sát-Na định hay Chập định, Kanika 
samadhi (momentary concentration). 

Cuôl cùng, Sư muôn nhắc lại vị trí tôl quan trọng 
của Chập định trong thiền Quán Vipassana. Không có 
Chập định, ta sẽ không có đưỢc tuệ phân biệt Thân Tầm, 
sẽ không thấy đưỢc liên hệ Nhân và Quả, sẽ không kinh 
nghiệm đưỢc sự Sinh Diệt của đôi tưỢng, sẽ không thấu 
suô"t đưỢc ba đặc tánh vô thường, bất toại nguyện, và vô 
ngã của sự vật... Tâm Chập định chẳng khác nào cánh 
cổng mở lôl cho ta tiến bước vào tiến trình các tầng tuệ 
Minh sát. Không có nó, ta sẽ không thực chứng đưỢc 
những kinh nghiệm nói trên. Hơn nữa trong hai Phụ chú 
giải khác nhau, có ghi rõ ràng rằng, không có sự hiện 
diện của Chập định, tuệ Minh sát không thể khởi sanh. 

Danh từ Vipassana có nghĩa là ‘thấy sự vật như chúng 
đương là’. Quý vị chỉ có thể ‘thấy sự vật như chúng 
đương là’ với tâm Chập định mà thôi, chớ không phải 
với tâm Cận định hoặc Nhập định. 

Đến đây Sư chấm dứt bài Pháp. Mong quý vị thiền 
sinh cô" gắng hành trì thiền quán, phát triển Chập định, 
thấy rõ đưỢc tâ"t cả mọi hiện tưỢng do điều kiện tạo 
thành, để cuô"i cùng châ"m dứt đưỢc mọi khổ đau. 


NVTL 1999 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 89 


Chú Thích 

' Chánh niệm (sati) là một trong 52 tâm sở (cetasika). 
Chánh niệm là sự ghi nhận đơn thuần đôl tượng đang sanh khởi 
trong thời điểm hiện tại. 

^ Các chướng ngại tinh thần hay Triền cái (Nirvana) gồm 
5: ái dục, sân hận, dã dượi buồn ngủ (hôn trầm thụy miên), chao 
động hối tiếc (trạo hối), và hoài nghi. 

^ Trong thiền Chỉ Samatha, có 3 trạng thái định tâm, từ cạn 
đến sâu: (1) Định Dự Bị - Parakamma samãdhi, (2) Cận Định - 
Upacãra samãdhi, và (3) Nhập Định - Appanã Samãdhi. 

Ekaggata : tâm sở nhất tâm, yếu tô" định có mặt trong tâ"t 
cả các tâm. 

^ Bốn tầng thiền thuộc sắc giới (Rupavacara Thana) gồm : 

• Sơ thiền với năm thiền chi: (1) tâm hướng đến đối tượng, 
tầm-, (2) tâm áp trên đôi tượng, tứ hay sát; (3) hỷ-, (4) lạc, và 
(5) nhất tâm. 

• Nhị thiền với (1) hỷ-, (2) lạc, và (3) nhất tâm. 

• Tam thiền với (1) lạc và (2) nhất tâm. 

• Tứ thiền với (1) xả và (2) nhất tâm. 

^ Một hành giả chỉ hành thiền Quán chớ không xen kẽ với 
thiền Chỉ, người này đưỢc gọi là người hành Sukkha Vipassana 
(đơn thuần thiền quán, dry Vipassana). 

’’ Trong kinh điển có ghi rằng Đại đức Xá Lợi Phâ"t vẫn thường 
lây những tầng thiền thuộc Vô sắc giới làm đề mục cho thiền 
Quán. 



90 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 91 


Này chư tỳ kheo, đây là con đường độc nhất 
đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, 
vượt khỏi sự sầu não, 
diệt trừ khổ ưu, 
thành tựu chánh trí, 
chứng ngộ Niết Bàn, 
đó là Bốn Niệm Xứ. 

Thế nào là bốn? 

Này các tỳ kheo, ở dây vị tỳ kheo 
sống quán thân trên thân, 
tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm 
để chế ngự tham ưu ở đời, 

sống quán thọ trên các thọ, 
tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm 
dể chế ngự tham ưu ở đời, 

sống quán tâm trên tâm, 
tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm 
để chế ngự tham ưu ở đời, 

sống quán pháp trên các pháp, 
tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm 
dể chế ngự tham ưu ở đời, 

(Trích Kinh ĐẠI NIỆM xứ) 




CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO 


Ekayano ayam bhikkhave maggo 

sattãnaiii visuddhiyã, 
sokaparidevãnam samatikkamãya, 
dukkha-domanassãnaih atthangamãya, 
nãyassa adhigamãya, 

Nibbãnassa sacchikiriyãya, 
yad idaih cattãro Satipatthãnã. 

Katame cattăro? 

Idha bhikkave bhikkhu 

kãye kãyãnupassĩ viharati 
ãtãpĩ sampậịãno satimã 
vineyya loke abhijjhã-domanassam; 

vedanãsu vedanupassĩ viharati 
ãtãpĩ sampãjãno satimã 
vineyya loke abhijjhă-domanassam 

citte cittãnupassĩ viharati 
ãtãpĩ sampãjãno satimã 
vineyya loke abhijjhã-domanassarii 

dhammesu dhammãnupassĩ viharati 
ãtãpĩ sampãjãno satimã 
vineyya loke abhijjhã-domanassam 

(Excerpt from Mahã Satipatthana Sutta) 




CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 93 


CHÁNH NIỆM, 
CON ĐƯỜNG DUY NHÂT 


Hôm nay Sư sẽ giải thích tóm lược về kinh Đại Niệm 
Xứ. Là những người đã thực hành thiền Minh Sát nhiều 
năm, bạn cần phải hiểu rõ kinh này. Do đó, mỗi buổi 
sáng trong các khóa thiền Sư thường cho các bạn đọc 
đoạn đầu kinh Đại Niệm Xứ. Đoạn kinh này rất quan 
trọng đôl với các thiền sinh hành thiền Minh Sát vì có 
hiểu rõ ràng, chính xác mới có thể hành thiền đúng đắn 
và có kết quả tô"t đẹp. 

Chúng ta đã biết phương pháp hành thiền Tứ Niệm 
Xứ do chính Đức Phật khám phá ra. Đức Phật đã tự 
mình thực hành và sau khi đạt đưỢc kết quả tốt đẹp, 
Ngài đã đem phương pháp này ra giảng dạy nhiều lần 
trong suô"t bôn mươi lăm năm hoằng pháp. Sau khi Ngài 
nhập diệt, pháp hành này đưỢc chư tăng đọc tụng lại và 


94 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


sau đó đưỢc ghi lại bằng chữ viết và xếp vào Tạng Kinh. 
Vì vậy muôn hành thiền Minh Sát một cách nghiêm túc 
phải dựa trên căn bản của đoạn kinh này hay dựa trên 
toàn thể kinh Đại Niệm Xứ để thực hành. 

Tiếng Pãli gọi tên bài kinh này là Maha Satipatthana 
Sutta (Đại Niệm Xứ), có nghĩa là; “Bài pháp lớn về căn 
bản của sự chánh niệm” hay “Bài pháp lớn về sự thiết 
lập chánh niệm”. Theo lời dạy trong kinh, có bốin nền 
tảng, hay bôn lãnh vực, hoặc bốín nơi để thiết lập chánh 
niệm. Chữ sati đưỢc định nghĩa và giải thích trong Chú 
giải có nghĩa là; Chánh niệm đưỢc thiết lập một cách 
vững chắc. Đặc tính của chánh niệm là không hời hợt 
trên bề mặt mà phải xuyên thẳng đôl tưỢng. Chú giải 
giải thích là chánh niệm không giông như một vật nhẹ 
nổi trên mặt nước mà phải xuyên vào đôl tưỢng như 
một viên sỏi chìm sâu trong nước. Khi thực tập thiền 
Minh Sát, chúng ta phải thiết lập chánh niệm vững chắc 
trên đề mục chánh hay trên đề mục nổi bật nhất trong 
giây phút hiện tại. 

Ta hãy xét từng câu của đoạn kinh này; 

“Này chư tỳ khứu, đây là con đường độc nhất để 
thanh lọc tâm chúng sanh, chấm dứt phiền não, diệt 
trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết 
Bàn”. 

Ý nghĩa chữ Bhikkhu (tỳ khưu) 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 95 


Đức Phật thường gọi các tu sĩ là Bhikkhu (tỳ khưu). 
Bhikkhu có nhiều nghĩa trong đó có một nghĩa là khất 
sĩ, là những người xin ăn. Nhưng xin ăn ở đây không có 
nghĩa như người hành khất thông thường. Lúc đi khất 
thực thầy tỳ khưu đứng trước nhà thí chủ và không hỏi 
xin gì cả. Người thí chủ có tâm thành tự nguyện đem 
thực phẩm cúng dường cho vị khất sĩ để tạo duyên lành. 
Như vậy Bhikkhu là vị khất sĩ cao thượng, thánh thiện. 
Chữ Tỳ khưu còn có nghĩa là những người thấy rõ hiểm 
nguy trong sanh tử luân hồi. Căn cứ trên định nghĩa này 
thì không phải chỉ có nhà sư mới đưỢc gọi là Tỳ khưu 
mà bất kỳ người cư sĩ nào thấy rõ hiểm nguy của sanh 
tử luân hồi đều đưỢc gọi là Tỳ khưu. Bởi vậy, trong khi 
giảng giải kinh Đại Niệm Xứ, Sư thường dùng chữ Tỳ 
khưu mà không dùng chữ Nhà Sư, vì nếu Sư dùng chữ 
này thì một sô" người sẽ nghĩ rằng kinh này chỉ dành 
riêng cho các vị xuâ"t gia mà thôi. Tại sao Đức Phật 
thường dùng chữ Bhikkhu trong các bài giảng của Ngài? 
Bởi vì Đức Phật sông trong tu viện với các Thầy Tỳ 
khưu nên mỗi khi dạy đạo, Ngài gọi các thầy là Bhikkhu. 

Đức Phật thuyết kinh Đại Niệm Xứ tại xứ Kuru (một 
xứ gần New Delhi, Ân Độ ngày nay) đưỢc râ"t nhiều cư 
sĩ nghe và hành theo. Theo Chú giải thì dân chúng trong 
xứ Kum tinh tân thực hành Tứ Niệm Xứ. Khi gặp nhau 
họ thường hỏi: Trong bôn pháp chánh niệm của Tứ Niệm 
Xứ, bạn thực hành pháp nào? Nếu gặp người ưả lời không 


96 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


thiền tập thì họ sẽ khiển trách. Nhưng nếu ai trả lời rằng 
đã quán sát thân, quán sát tho như thế này, thế nàỵ thì sẽ 
đưỢc mọi người khen ngỢi: “Lành thay! Lành thay! Đời 
sông bạn thật nhiều phúc lạc, thật giá trị. Bạn đã sử 
dụng tô"t đẹp kiếp sông làm người của mình. Chính vì 
những người như bạn mà Đức Phật đã xuất hiện trên thế 
gian này”. Như vậy, khi dùng chữ Bhikkhu Đức Phật 
không chỉ nói đến những tu sĩ mà bất kỳ ai chấp nhận và 
thực hành lời dạy của Đức Phật đều đưỢc gọi là Bhikkhu. 

Đây là con đường duy nhất. Chữ “Đây” ở đây là Tứ 
Niệm Xứ. Như vậy câu này đưỢc hiểu là: Tứ Niệm Xứ 
là con đường duy nhất 

Muôn hiểu rõ câu này bạn phải hiểu danh từ Pli về 
chữ “Con đường duy nhất”. Tiếng Pãli gọi con đường 
duy nhất là “ekãyãna” đưỢc giải nghĩa theo năm cách. 

• Nghĩa đầu tiên; đây là con đường “đơn độc” không 
có ngã rẽ. Vì không có ngã rẽ nên khi đi thẳng trên 
con đường này bạn đưỢc bảo đảm từ lúc bắt đầu cho 
đến lúc giải thoát. 

• Nghĩa thứ hai; phải đi “một mình” trên con đường 
này. Trong lúc hành thiền bạn phải thực hiện hành 
trình một cách đơn độc, không người đồng hành. Bạn 
có thể ở trong nhóm, bạn có thể ở chung trong một 
khóa thiền tập, nhưng thật sự bạn đi ttên con đường 
riêng của mình. Bạn đơn độc. Không ai đi chung với 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 97 


bạn. Không ai có thể ban tặng cho bạn sự định tâm 
và trí tuệ của họ, và bạn cũng không thể tặng sự định 
tâm và trí tuệ của bạn cho ai đưỢc cả. Do đó, con 
đường bạn phải đi một mình. 

• Nghĩa thứ ba; có nghĩa là “con đường của Đấng Cao 
thượng”. Đức Phật là người cao thượng nhất trong tất 
cả chúng sanh nên tôn xưng Ngài là Đấng cao thượng. 
Đây là con đường do Đức Phật khám phá và dạy dỗ 
cho chúng sanh. Đức Phật là chúng sanh đầu tiên tìm 
ra con đường này. Bởi thế đưỢc gọi: “Đây là con 
đường của Đấng cao thượng”. 

• Nghĩa thứ tư: “Đây là con đường dẫn đến một mục 
tiêu duy nhất, đó là Niết Bàn. ” Bởi thế khi đi trên 
con đường này chắc chắn bạn sẽ đạt đến mục tiêu 
duy nhất là Niết Bàn. 

• Nghĩa thứ năm: “Đây là con đường duy nhất đưa đến 
Niết Bàn”. Satipatthãna hay con đường chánh niệm 
là con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sanh, 
chấm dứt phiền não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh 
trí và chứng ngộ Niết Bàn. Ngoài ra, không có con 
đường nào khác. 

Khi nói “Đây là con đường duy nhất” thì chữ “duy 
nhất” ở đây là để chỉ cho Tứ Niệm Xứ có nghĩa là Chánh 
Niệm là con đường duy nhất. Nhưng Chánh Niệm là 
một yếu tô" của Bát Chánh Đạo. Như vậy những yếu tô" 


98 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


khác trong Bát Chánh Đạo không phải là con đường để 
thanh lọc tâm chúng sanh hay sao? Câu trả lời là; những 
yếu tô" khác của Bát Chánh Đạo cũng là những yếu tô" 
trong con đường để thanh lọc tâm chúng sanh, nhưng 
con đường này không thể thiếu vắng chánh niệm. Khi 
chánh niệm đưỢc đề cập đến thì bảy yếu tô" kia cũng 
đưỢc bao gồm trong đó rồi. 

Chánh niệm là con đường duy nhất để đạt Niết Bàn, 
nhưng chánh niệm đưỢc thực hành qua nhiều cách khác 
nhau, có thể niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp 
hay niệm từng phần của cơ thể v.ỵ Kinh Đại Niệm Xứ 
nói đến hai mươi mô"t cách thực hành khác nhau để chúng 
ta lựa chọn. 

Chánh niệm ví như một người lính gác. Nếu không 
có lính gác, ai cũng có thể đi vào cổng một cách tự do, 
không kiểm soát đưỢc. Như vậy, bao lâu chánh niệm 
còn bảo hộ, ngăn giữ các giác quan thì tâm chúng ta còn 
trong sáng, bởi vì không một tâm sở bâ"t thiện nào có 
thể sanh khởi nơi tâm chúng ta đưỢc. Khi chánh niệm 
không còn canh giữ các giác quan, chánh niệm đã dời đi 
nơi khác hay chúng ta mâ"t chánh niệm thì mọi phiền 
não sẽ đi vào. Như vậy, chánh niệm là con đường duy 
nhất bảo vệ tâm trong sạch. 

Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật khẳng định rằng; 
“Đây là con đường duy nhâ"t và không có con đường nào 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO <* 99 


khác để thanh lọc chúng sanh”. Như vậy, chúng ta không 
thể cho rằng Đức Phật đã nói còn có một con đường 
khác. Nếu lấy sự thực tập để minh chứng, chắc chắn 
chúng ta sẽ thấy cụ thể hơn. Khi bạn cô" gắng tích cực 
hành thiền bạn sẽ thây rõ ràng chánh niệm là con đường 
duy nhâ"t. cần ghi nhận một điều ở đây: chánh niệm là 
yếu tô" chủ yếu trong Bát Chánh Đạo, con đường thoát 
khổ. Khi Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú: Bát Chánh 
Đạo là con đường duy nhâ"t, thì cũng có nghĩa; chánh 
niệm là con đường duy nhâ"t vậy. 

• Đây là con đường duy nhâ"t để thanh lọc tâm chúng 
sanh 

Tâm của tâ"t cả chúng sanh bị ô nhiễm bởi nhiều 
loại phiền não. Tâm chúng ta hầu như không lúc nào 
trong sạch, luôn luôn bị tham lam, sân hận, si mê, kiêu 
mạn chê" ngự. Trong khi bạn hành thiền Minh Sát thì các 
phiền não này tạm thời vắng bóng. Khi bạn đạt đến cứu 
cánh Niết Bàn thì tâm bạn hoàn toàn thoát ly khỏi mọi 
phiền não. Đi trên đường này chúng ta sẽ đạt đến tầng 
mức giác ngộ cao nhâ"t và tâm sẽ hoàn toàn trong sạch. 

• Đây là con đường duy nhâ"t để châm dứt phiền não 

Muôn châm dứt lo âu phiền muộn, uâ"t ức than khóc 
phải thực hành chánh niệm. Khi hành thiền Minh Sát 
bạn phải nhận biết mọi chuyện xảy ra nơi thân tâm bạn 
trong giây phút hiện tại. Khi bạn nhận biết, quán sát 


100 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO 


mọi chuyện trong lúc hành thiền thì phiền não không 
thể sanh khởi. 

• Đây là con đường duy nhất để diệt trừ khổ ưu hay 
khổ thân và khổ tâm 

Khổ thân ở đây là sự đau nhức trong cơ thể, những 
sự khó chịu trong thân, và khổ tâm là những trạng thái 
tâm đau khổ, xuông tinh thần, thất vọng, giận dữ, ghét 
bỏ v.ỵ Khi ngồi thiền một thời gian lâu bạn cảm thấy 
đau nhức. Lúc đầu có thể bạn không vượt qua sự đau 
nhức, nhưng nếu bạn kiên nhẫn quán sát hay ghi nhận 
sự đau, và khi tâm định mạnh hơn thì đau nhức sẽ biến 
mất và bạn chế ngự đưỢc cơn đau. Có thể sự đau nhức 
kéo dài nhưng nhờ chánh niệm bạn có thể sông với cơn 
đau và chấp nhận sự đau nhức. Như Đại Đức Anumddha 
nói: “Khi bạn có thể sốíng với sự đau nhức, chấp nhận 
đau nhức thì tâm của bạn sẽ không bị quấy nhiễu, loạn 
động. Một khi tâm bạn không còn bị quấy nhiễu bởi sự 
đau nhức của cơ thể thì có thể nói đau nhức không còn 
nữa”. Bạn cũng có thể chế ngự đưỢc khổ tâm: xuông 
tinh thần, thất vọng, giận dữ, ghét bỏ, sỢ hãi v.ỵ nhờ áp 
dụng chánh niệm. Và khi việc hành thiền của bạn tiến 
triển, tâm bạn đạt đến tầng mức cao nhất thì khổ thân 
và khổ tâm sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. 

Mỗi thời điểm tâm chỉ nhận một đôl tưỢng. Tâm 
không thể nhận hai đối tưỢng cùng lúc. Nếu tâm có thể 
nhận hai hay nhiều đối tưỢng một lúc thì đau khổ của 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 101 


chúng ta còn lớn hơn nhiều. Nhờ ở chỗ mỗi thời điểm 
tâm chỉ ghi nhận một đôl tưỢng nên chúng ta mới có thể 
chế ngự khổ tâm và lo âu phiền muộn bằng cách áp 
dụng chánh niệm. Chẳng hạn tôi đang giận ông A. Càng 
nghĩ đến ông A thì cơn giận tôi càng gia tăng bởi vì tôi 
đã lấy ông A làm đôd tưỢng của tâm. Nhưng khi tôi đã 
chuyển tâm tôi từ sự nghĩ đến ông A, nguồn gô"c của sự 
giận dữ sang chính sự giận dữ, nghĩa là thay vì chú tâm 
vào ông A, tôi chú tâm vào chính sự giận dữ. Vào lúc tôi 
chuyển sự chú tâm vào chính sự giận dữ thì lúc ấy ông 
A không còn hiện diện trong tâm tôi nữa. ông A, đối 
tưỢng của sự giận dữ, không còn ở trong tâm tôi nữa thì 
sự giận dữ cũng biến mất luôn. Đây là phương cách có 
hiệu quả để điều phục những tâm sở bất thiện. Phương 
pháp này có vẻ đơn giản nhưng rất hiệu quả vì chúng ta 
đã áp dụng chánh niệm một cách mạnh mẽ để đôl trị 
với phiền não. 

• Đây là con đường duy nhất để thành đạt Chánh trí 
hay Thánh Đạo. 

Khi đọc sách về Phật Giáo bạn sẽ gặp chữ Đạo nhiều 
lần. Đôi lúc chữ Đạo đưỢc viết bằng chữ thường nhưng 
phần lớn đưỢc viết bằng chữ hoa. Đạo là một thuật ngữ 
để chỉ cho một nhóm gồm tám yếu tô" hay còn gọi là Bát 
Chánh Đạo (Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, 
Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tân, Chánh 
niệm, Chánh định). Tám chi của Bát Chánh Đạo khởi 


102 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


sanh vào lúc đạt Thánh Đạo hay Giác Ngộ. Vào lúc đạt 
Thánh Đạo hay Giác Ngộ, tám yếu tô" của Bát Chánh 
Đạo cùng khởi sanh với một tâm đưỢc gọi là “Đạo tâm”. 
Chữ Giác Ngộ cũng là một thuật ngữ khó hiểu. Người ta 
đã dùng chữ Giác Ngộ một cách tự do, thoải mái, nhưng 
chỉ một sô" ít có thể thực sự hiểu đưỢc chữ này là gì. 

Theo Phật Giáo, Giác Ngộ có nghĩa là; “cùng lúc 
loại trừ phiền não và trực tiếp thây rõ Niết Bàn, thây rõ 
Niết Bàn như mặt đôi mặt với Niết Bàn”. Đôi với một 
thiền sinh hành thiền Minh Sát, khi họ có tiến bộ từ thấp 
lên cao, ngày càng đạt đưỢc các tuệ giác cao hơn. Nhờ 
liên tục tinh tân, chánh niệm và tỉnh giác như vậy, đến 
một lúc nào đó, một loại tâm từ trước đến nay chưa từng 
có, xuâ"t hiện trong tâm họ. Tâm này, đưỢc đi kèm với 
một sô" tâm sở thích hỢp tức là tám chi của Bát Chánh 
Đạo, có một cường lực cực kỳ mạnh mẽ loại trừ tận gô"c 
mầm mông phiền não, nghĩa là phiền não sẽ không bao 
giờ sanh khởi đưỢc nữa. Cùng lúc â"y tâm lây Niết Bàn 
làm đôi tưỢng. Như vậy, Giác Ngộ hay đạt Thánh Đạo 
là những gì xảy ra vào thời điểm mà Đạo tâm này khởi 
sanh, loại trừ mọi mầm mông phiền não và lây Niết 
Bàn làm đôi tưỢng. 

• Đây là con đường duy nhâ"t để chứng ngộ Niết Bàn 

Chứng ngộ Niết Bàn hay đạt Thánh Đạo là một. 

Chúng ta có thể nói rõ hơn là đạt Thánh Đạo nghĩa 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 103 


là đạt Đạo tâm và chứng ngộ Niết Bàn là đạt Quả tâm. 
Sau Đạo tâm thì Quả tâm đến ngay. Tức khắc theo sau 
Đạo tâm là hai hay ba sát na của Quả tâm. Nếu có sự 
hiểu biết chút ít về Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) thì 
bạn sẽ hiểu rõ ràng về vấn đề này. cần phải nói thêm là 
cả Đạo tâm và Quả tâm đều lấy Niết Bàn làm đôi tưỢng 
và “thấy” Niết Bàn một cách trực tiếp. Cả hai thời điểm 
trên đều đưỢc gọi là thời điểm chứng ngộ Niết Bàn. 

Tóm lại qua phương pháp Tứ Niệm Xứ Đức Phật đã 
dạy: “Chánh Niệm là con đường duy nhất, để thanh lọc 
(tâm) chúng sanh, chấm dứt mọi khổ đau, đạt Thánh 
Đạo và chứng ngộ Niết Bàn”, cầu mong các bạn có 
niềm tin mạnh mẽ vào giáo pháp này, hiểu rõ cách hành 
trì và tinh cần tu tập để đạt đưỢc mục tiêu cao cả nhất. 


NLTV-11/16/00 


104 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 105 






106 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 






CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 107 


CHÊ NGự THAM ưu ở ĐỜI 


Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về câu 
kinh kế trong đoạn tóm lược kinh Đại Niệm Xứ; 

“ở đây vị tỳ kheo sông quán thân trên thân 0 tinh 
cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời”. 

Trong câu này, có 3 chữ cần giải thích cặn kẽ: chế 
ngự, tham ưu và ở đời. 

Ta đã biết khi năm yếu tô": tín, tân, niệm, định, huệ 
hoạt động điều hòa thì sẽ đạt đưỢc tỉnh giác, thây rõ 
đưỢc mọi khía cạnh chân đế của đôi tưỢng và chế ngự 
đưỢc tham ái, ưu phiền. 

Sự chế ngự này sẽ đến một cách tự nhiên, ngoài nỗ 
lực hay mong cầu của thiền sinh bởi vì bao lâu trong 
tâm thiền sinh có tỉnh giác chánh niệm thì đồng thời các 
tham ưu sẽ bị loại trừ một cách tự động. 


108 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Điểm quan trọng cần phải hiểu thật rõ ở đây rằng 
chế ngự hay loại trừ có nghĩa là ngăn chặn phiền não 
phát khởi trong tâm chứ không phải phiền não đã đến 
rồi sau đó ta mới chế ngự hay đoạn trừ nó. Tuy nhiên 
nếu tham ưu đã sanh khởi rồi thì ta cũng có thể lấy 
chúng làm đề mục chú niệm để loại trừ chúng. 

Tham ưu đưỢc loại trừ như thế nào? 

Khi tiếp xúc (nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm.) 
một đôi tưỢng nào, ta có thể sinh tâm dính mắc hay xua 
đuổi đôl tưỢng ấy. Như vậy là tham ưu đã sinh khởi và 
xâm nhập tâm ta. Để ngăn ngừa tham ưu phát khởi, 
tâm cần có sự bảo vệ của chánh niệm. 

Ta thường nói; “Vào giây phút Giác Ngộ thì phiền 
não bị loại trừ”. Loại trừ ở đây có nghĩa là loại trừ gô"c 
nguồn, mầm mốíng nguyên nhân tạo ra phiền não để nó 
không còn khả năng tạo tác trong tương lai. Ví như một 
cây có trái độc. Nếu ta không muốin cây ra trái độc 
nhưng không thể giết cây, ta có thể dùng một hóa chất 
nào đó khiến cây không đơm trái đưỢc mặc dù cây vẫn 
còn sông. Vậy những gì đưỢc loại trừ vào lúc Giác Ngộ 
không phải là phiền não (kilesa) mà là tiềm năng hay 
khả năng phát sinh phiền não (anusaya). 

Như vậy làm thế nào để tránh không cho phiền não 
phát sinh? Câu trả lời là phải hành thiền Minh Sát thì 
mới bảo vệ đưỢc tâm, chế ngự đưỢc tham ưu trên các 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 109 


đối tượng. 

Chế Ngự 

Theo Chú giải, có ba giai đoạn chế ngự; trong 
khoảnh khắc, tạm thời và vĩnh viễn. 

1. Chế ngự trong khoảnh khắc; nghĩa là thời điểm 
nào ta có chánh niệm thì tham ưu sẽ vắng bóng trong 
tâm ta. 

Thí dụ căn phòng này đang tôl. Ngay giây phút bật 
đèn lên, ánh sáng sẽ thay thế liền cho bóng tôl. Nhưng 
nếu tắt đèn lại thì bóng tôl sẽ bao trùm ngay. Cũng vậy, 
bằng nguyên tắc này, chánh niệm loại trừ đưỢc tham ưu 
trong từng khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Cũng còn gọi là 
sát na loại trừ hoặc loại trừ bằng cách thay thế, có nghĩa 
là ta dùng tâm sở thiện (tâm sở chánh niệm và các tâm 
sở thiện khác) để thay thế vào các tâm sở bất thiện hay 
không có chúng cơ hội sanh khởi. 

Khi sự định tâm vững mạnh, những khoảnh khắc 
chế ngự này có thể sinh khởi liên tục từ giây phút này 
đến giây phút kế tiếp. Nhưng khi mất chánh niệm thì 
phiền não có thể phát sinh ttở lại. 

2. Chế ngự tạm thời; Có khả năng ngăn ngừa các 
bất thiện tâm trong một thời gian dài hơn bằng cách đẩy 
chúng đi nơi khác. Giông như khi ta đẩy đám bèo trên 
mặt ao qua một bên thì phải sau một thời gian bèo mới 


110 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO 


trôi lại về chỗ cũ. 

Cách chế ngự này đạt đưỢc bằng cách hành thiền 
chỉ hay thiền vắng lặng (samatha) nhập vào các tầng 
thiền định (ịhanas). Tâm hành giả có thể trong sạch 
trong khoảng thời gian cả ngày, cả tuần hay tháng nhưng 
rồi tham ưu cũng sẽ trở lại khi hội đủ điều kiện sinh 
khởi. 

3 Chế ngự vĩnh viễn hay đoạn diệt hoàn toàn: là 
loại trừ bằng cách cắt đứt mầm mông như ta cắt lìa hết 
rễ cây hay nhổ sạch tận gô"c khiến cây không thể mọc 
lại nữa. Sự loại trừ này đưỢc thành tựu khi ta đạt đưỢc 
Giác Ngộ hoàn toàn. 

Ngay giây phút Giác Ngộ, sẽ sanh khởi trong tâm 
hành giả một loại tâm có cường lực rất mạnh mẽ gọi là 
Đạo tâm diệt trừ đưỢc tất cả tiềm năng bất thiện 
(anusaya). Đạo tâm này bắt đôl tượng là Niết Bàn. Do 
đó một vị A-la-hán đưỢc xem là đã chế ngự tất cả các 
sự ô nhiễm ngủ ngầm còn lại bằng cách cắt đứt hoàn 
toàn, không bao giờ chúng có thể trở lại nữa. 

Bây giờ hãy hiểu sâu hơn về loại chế ngự thứ hai 
hay loại trừ tạm thời trong thiền Minh Sát. Khi hành 
thiền tốt đẹp, có thể loại trừ tham ưu trên đôi tưỢng 
đang quán sát thì bạn cũng có thể loại trừ tham ưu trên 
đối tưỢng không đưỢc quán sát. 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 111 


Ví dụ; Bạn đang ngồi xếp bằng, chú niệm vào 
chuyển động của bụng. Vậy lúc bấy giờ chuyển động 
của bụng là đề mục đang quán sát, còn cảm giác hai tay 
đang để chồng lên nhau, cảm giác mông đụng sàn nhà, 
cảm giác toàn thân đang ngồi, là những đề mục bạn 
không chú niệm. Khi tham ưu trên đôl tưỢng chuyển 
động ở bụng đưỢc loại trừ thì tham ưu trên đôl tưỢng ở 
tay, mông, toàn thân cũng đưỢc loại trừ. Đây gọi là loại 
trừ tạm thời. 

Cô" Hòa thượng Mahasi cũng nói rõ thêm về loại 
chế ngự tạm thời trên như sau: Khi thiền sinh đạt đưỢc 
sự tỉnh giác (clear comprehension) nghĩa là đang thây 
đưỢc rõ ràng các đặc tánh của đôi tưỢng quán sát thì 
tâm tư thiền sinh lúc bây giờ râ"t trong sạch thuần tịnh có 
thể kéo dài một khoảng thời gian. Lý do vì các trạng 
thái tâm bâ"t thiện không sinh khởi nơi đề mục đang 
quán sát cũng như nơi đề mục không quán sát. Do đó 
trạng thái thuần tịnh đưỢc kéo dài đến nỗi hành giả tưởng 
rằng mình đã châ"m dứt đưỢc phiền não dù mình không 
hành thiền nữa. 

Tóm lại nếu thực hành thiền Minh Sát tô"t đẹp, 
bạn sẽ thành tựu đưỢc hai loại chế ngự đầu tiên là sát 
na loại trừ và tạm thời loại trừ. Nhưng thiền Minh Sát 
không thể loại trừ vĩnh viễn các tham ưu. Chỉ có Đạo 
tâm ở giây phút giác ngộ mới hoàn toàn đoạn diệt đưỢc 
mọi tiềm năng phát sinh phiền não. 


112 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


ở đời 

Trong câu “để chế ngự tham ưu ở đời” thì chữ “ở 
đời” phải đưỢc hiểu đúng theo ý nghĩa của nội dung 
đoạn kinh là “ở trên đối tưỢng đang đưỢc quán sát”. 

Chẳng hạn trong câu; “quán sát thân trên thân, tinh 
cần, tỉnh giác, chánh niệm để loại bỏ tham ưu ở đời” thì 
ở đời có nghĩa là “trên thân”, “nơi thân”. 

Có bôn loại đôi tưỢng quán sát do đó có bôn nơi 
thiết lập chánh niệm; thân, thọ, tâm, pháp. 

1. Quán Thân hay niệm Thân trong Thân: 

Đức Phật đặc biệt lập lại chữ “thân trong thân” là 
muôn nhấn mạnh về tính cách rõ ràng, chính xác của 
pháp hành Thân Quán Niệm Xứ này. Quán Thân trong 
Thân chứ không phải quán Thân trong Thọ, ttong Tâm 
hay trong Pháp. 

Thân không chỉ có nghĩa là toàn bộ cơ thể vật chất 
mà còn có nghĩa là một nhóm yếu tô" hay thành phần 
của vật châ"t. Chữ thân ở đây phải đưỢc hiểu là tâ"t cả 
những gì liên hệ tới thân, chẳng hạn như hơi thở, tứ oai 
nghi hay các thể trược. 

Đức Phật dạy có 14 pháp quán thân trong thân: quán 
hơi thở ra vào, quán bôn oai nghi, tỉnh giác về các động 
tác nhỏ nhiệm khi đi, đứng, nằm, ngồi, như co tay, duỗi 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 113 


chân, chớp mắt,quán 32 thể trược của cơ thể, quán về tứ 
đại, quán về sự biến hoại của tử thi trong nghĩa địa. 

Khi lấy đề mục về thân trong thân như quán phồng 
xẹp chẳng hạn thì ta phải theo dõi, ghi nhận đưỢc đặc 
tính chuyển động của bụng. Ta sẽ thấy đưỢc chuyển 
động này là biểu hiện của yếu tô" gió (tức phong đại 
trong tứ đại). Phong đại có đặc tính là bành trướng hay 
di chuyển. Thây đưỢc đặc tính này là thây đưỢc thực 
tánh của đề mục tức là của thân trong thân. 

2. Quán Thọ trên Thọ: 

Thọ là một tâm sở. Trạng thái tâm kinh nghiệm 
đưỢc đôi tưỢng tiếp xúc đưỢc gọi là cảm thọ. 

Khi những tính châ"t vật châ"t trong cơ thể ta hoạt 
động một cách bình thường và hài hòa thì ta ít có cảm 
nhận gì rõ ràng. Nhưng khi các tính châ"t vật chất này 
thay đổi hay suy hoại thì ta cảm thây khó chịu chẳng 
hạn như kinh nghiệm một cơn đau nhức.Cái đau trong 
thân thuộc về vật châ"t (sắc) nhưng kinh nghiệm về cái 
đau thì thuộc về tâm (danh). Kinh nghiệm về cái đau 
này là một trạng thái tâm (tâm sở) đưỢc gọi là cảm thọ. 

Quán thọ trên thọ là quán sát về kinh nghiệm đó 
nên thuộc về tâm chứ không phải về thân. Sở dĩ ta dễ 
lẫn lộn vì khi có một cơn đau (hoặc một cảm giác khác) 
thì tâm kinh nghiệm cơn đau nên ta ngỡ là đang kinh 


114 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 

nghiệm cái đau thuộc thân. Thật ra là ta phải quán sát 
cái tâm sở đang kinh nghiệm cơn đau đang xảy ra. Đó 
là quán thọ trên thọ. 

Có 3 loại thọ; lạc thọ, khổ thọ và thọ trung tính 
(neutral). Ba loại thọ này đưỢc xếp loại theo hai phương 
diện; thế tục và không thế tục; 

♦ Cảm thọ thế tục khi đang làm các công việc bình 
thường trong đời sông thế gian. 

♦ Cảm thọ không thế tục khi đang bô" thí, hành thiền. 

Cho dù là loại cảm thọ nào thì khi chúng sinh khởi 
và nổi bật trong nội tâm, ta đều phải có chánh niệm về 
cảm thọ đó. Nếu không ta sẽ dễ bị dính mắc vào lạc thọ 
hoặc ghét bỏ, xua đuổi các khổ thọ hay mong cầu các 
khổ thọ biến đi. 

Vậy mục đích của việc quán thọ trên thọ là để hiểu 
biết đưỢc rõ ràng bản châ"t đến rồi đi (vô thường) của 
các cảm thọ chứ không phải để an trú vào những cảm 
thọ tô"t đẹp hoặc chôl bỏ những cảm thọ không tô"t đẹp 
đang sinh khởi. Từ đó ta sẽ không đồng hóa với các thọ 
(lạc hay khổ) ấy để có thể chế ngự tham ưu ttên các 
cảm thọ. 

. Quán Tâm trên Tâm: 

Khi đang quán thân (đề mục chính là phồng xẹp 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 115 


chẳng hạn) thì một lúc sau, tâm có thể phóng đi đây đó. 
Nếu chú niệm đưỢc kịp thời sự phóng tâm này thì ta 
đang quán sát tâm. 

Trong Tầm Lý học Phật giáo (Vi Diệu Pháp) tâm là 
sự phôi hỢp của tâm vương (hay thức) và tâm sở: 

♦ Tâm vương (hay thức) đưỢc định nghĩa là sự nhận 
biết đơn thuần sự có mặt của đôl tưỢng (bare awareness). 
Chẳng hạn tôi nhận biết (avvareness) có người nào đang 
đứng đó (tức là chỉ biết đơn thuần về người đó mà chưa 
biết thêm về hình dáng, tuổi tác.). Tuy nhiên, trong Anh 
ngữ, danh từ awareness cũng dùng để chỉ tâm sở chánh 
niệm (sati) là trạng thái tâm ghi nhận đề mục một cách 
chính xác và khách quan. Như vậy chữ avvareness có 
hai nghĩa rất khác nhau. 

♦ Cùng sanh khởi với tâm vương (thức) này còn có 
một hay nhiều (trong 52) tâm sở. Tầm sở có thể bất 
thiện như tham, sân, ngã mạn, nghi ngờ. hoặc thiện như 
đức tin, tâm từ, chánh niệnỊ Khi tâm vương tương ưng 
với một tâm sở thiện thì ta có tâm thiện. Khi nó tương 
ưng với một tâm sở bất thiện thì nó trở thành tâm bất 
thiện. Tuy tâm vương và tâm sở sanh khởi đồng thời 
nhưng tâm đưỢc xem như dẫn đầu. Đức Phật với trí tuệ 
cao siêu có thể phân tách rõ ràng tâm vương và tâm sở. 
Với thiền tập tiến triển, dần dần ta có thể nhận rõ đưỢc 
sự hoạt động của tâm. 


116 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Do đó quán tâm trên tâm là quán sát đề mục Tâm 
đang sanh khởi trong giây phút hiện tại để có sự hiểu 
biết về các đặc tánh của tâm và nhờ vậy chế ngự đưỢc 
tham ưu nơi tâm. 

4. Quán Pháp trên Pháp; 

Danh từ Pháp (Dhamma) khó có thể dịch một cách 
chính xác vì bao hàm nhiều nghĩa. Trong nội dung bài 
kinh Đại Niệm Xứ, chữ Dhamma dùng để chỉ; năm 
chướng ngại tâm (năm triền cái), ngũ uẩn, sáu căn, sáu 
trần, bảy pháp giác ngộ, bôn chân lý cao thượng. Như 
vậy, đề mục quán sát thuộc Pháp rất rộng lớn và đôi khi 
cũng khó phân biệt với các đề mục thuộc Tâm. Chẳng 
hạn, khi đang hành thiền bỗng nghe tiếng động lớn bên 
cạnh làm bạn bực mình. Nếu lúc ấy bạn niệm “giận, 
giận.” (angry, angry.) là bạn đang chú niệm về tâm vì 
tâm bấy giờ đang tương ưng với một trạng thái tâm (giận). 
Còn nếu ta ghi nhận đưỢc một sự giận đang sinh khởi và 
niệm “anger, anger.” tức là lúc đó ta đang ghi nhận về 
pháp vì sự giận đây là một tâm sở thuộc đôd tưỢng Pháp. 

Thực ra trong khi hành thiền ta không cần phân biệt 
đang niệm về Niệm Xứ nào. Điều quan trọng là cô" 
gắng giữ chánh niệm trên bâ"t cứ đề mục nào đang nổi 
bật trong giây phút hiện tại để khỏi bị dính mắc hay ưu 
phiền trên đôi tưỢng â"y. 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 117 


Và do đó bạn cũng tự thấy đưỢc là không phải thực 
hành bôn Niệm Xứ trên theo thứ tự ghi trong kinh sách 
mà chỉ cần ghi nhận đề mục nào đang sanh khởi rõ nhất, 
không có sự lựa chọn. 

Có thiền sinh nghĩ rằng nếu không định tâm đưỢc 
trên đề mục chính là thực hành không đúng nên họ không 
cần ghi nhận các đề mục khác. Điều quan trọng phải 
nhớ là bao lâu bạn chú niệm vào những đôl tưỢng nào 
nổi bật trong giây phút hiện tại là bấy lâu bạn đã hành 
thiền đúng. Đôi khi bạn quên chánh niệm, hãy lấy sự 
thất niệm này làm đề mục và ghi nhận “quên, quên.” 
rồi trở về với đề mục chính. 

Ngoài lúc hành thiền (ngồi và đi) bạn phải cô" gắng 
giữ tâm chú niệm ở mọi lúc, mọi nơi, mọi sinh hoạt. 
Tâm ghi nhận (noting mind) phải liên tục, đồng thời và 
khắn khít với đôl tưỢng đang xảy ra thì bạn sẽ tiến bộ 
nhanh chóng, có nghĩa là bạn sẽ bắt đầu thây rõ bản 
chất của sự vật. Thây đưỢc đặc tính vô thường, khổ, vô 
ngã của sự vật để không nắm bắt chúng, không chấp thủ 
chúng là mục tiêu rô"t ráo của thiền Minh Sát. 

Cầu mong các bạn cô" gắng thực hành chính xác 
những lời chỉ dẫn này một cách tinh cần, chánh niệm, 
tỉnh giác để có thể chê" ngự mọi tham ưu ở đời. 


NLTV-11/22/00 


118 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 119 


QUÂN BÌNH NĂM CĂN 


Sau khi chỉ dạy về ích lợi của việc hành thiền Tứ 
Niệm Xứ, Đức Phật nêu rõ phương pháp hành thiền trên 
bôn lãnh vực quán niệm (thân, thọ, tâm, pháp) với sự 
tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Sự hành thiền sẽ kết 
quả khi có sự quân bình ngũ căn là tín, tấn, niệm, định, 
và huệ. 

Tinh Cần 

Tinh cần hay tinh tấn đưỢc dịch từ chữ vãtãpi”. 
Nguyên gô"c vãtãpi là vãtãpi. ãtãpã có nghĩa là “sức 
nóng của mặt trời”. Sức nóng của mặt trời có thể làm 
cho các vật bị nung nóng, bị héo úa và có thể bị cháy 
luôn. Cũng vậy, sự tinh tấn sẽ nung nóng hay đốt cháy 
phiền não. Do đó, vãtãpi có nghĩa là người có nỗ lực 
chánh niệm và tỉnh giác thật sự để thanh lọc tâm ý. 


120 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Khi Đức Phật còn là Bồ Tát, Ngài ngồi dưới cội cây 
Bồ Đề và có tâm nguyện thật vững chắc: “Dầu cho 
máu cạn, thịt khô, và thân này chỉ còn da bọc lấy gân 
xương, ta sẽ không rời khỏi chỗ này nếu không giác 
ngộ, ta sẽ nỗ lực tinh tấn cho đến khi đạt thành chí 
nguyện”. 

Như vậy, muôn có Chánh Tinh Tấn phải có một ý 
chí dũng cảm, quyết tâm thực sự, và sự dũng cảm tinh 
tấn này là để thiêu đô"t các ô nhiễm trong tâm, loại trừ 
những tâm sở bất thiện bằng cách vun bồi những tâm sở 
thiện. Các bạn đã thể hiện nỗ lực tinh tấn bằng cách 
đến đây tham dự một khóa thiền dài hạn như thế này. 
Nhưng không phải chỉ tham dự khóa thiền là đủ, bạn 
phải thực tâm nỗ lực tinh tấn liên tục trong suốt khóa 
thiền, qua các oai nghi và sinh hoạt trong ngày. 

Chánh niệm (Sati) 

Chánh niệm là có trí nhớ. Trong thực hành, chánh 
niệm là ghi nhận đôd tưỢng đang sinh khởi trong giây 
phút hiện tại. Chánh niệm cần phải sâu sắc, liên tục và 
khắn khít đồng thời với đề mục. Một sự ghi nhận hời 
hợt không thể gọi là chánh niệm mà phải đi thẳng và 
xuyên suô"t vào đôl tượng. Nhờ tinh tấn, ta ghi nhận 
đưỢc đôl tưỢng và do đó chánh niệm đưỢc vun bồi. Nói 
khác đi, giây phút nào ta có chánh niệm là giây phút đó 
ta có tinh tấn. 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 121 


Trong câu kinh Đại Niệm Xứ, chánh niệm đưỢc đặt 
sau tỉnh giác nhưng thực ra trong khi thực hành phải 
đưỢc đặt ngay sau tinh tấn. 

Tỉnh giác (Huệ) 

Ý thức sáng suô"t hay tỉnh giác là thấy một cách rõ 
ràng. Bất kỳ đề mục nào đưỢc ghi nhận, thiền sinh sẽ 
thấy một cách chính xác. Chẳng hạn, khi chú tâm vào 
hơi thở, sẽ thấy hơi thở một cách rõ ràng, thấy rõ hơi thở 
vào khác hẳn hơi thở ra, và hơi thở ra cũng khác hơi thở 
vào, thiền sinh cũng trực nhận đưỢc hơi thở chẳng qua 
là yếu tô" gió với đặc tính bành trướng, di chuyển, cứng 
mềm, nặng nhẹ,. Thiền sinh cũng thây rõ hơi thở khởi 
sinh và hoại diệt và lúc bây giờ chỉ có hơi thở và sự ý 
thức về hơi thở mà chẳng có cái gì gọi là người, chúng 
sanh, đàn ông, đàn bà gì cả. 

Sự hiểu biết rõ ràng như vậy gọi là tỉnh giác hay trí 
tuệ. Khi có tỉnh giác hay có sự hiểu biết rõ ràng về một 
vật nào đó thì bạn sẽ hiểu rõ mọi khía cạnh của vật đó. 
Như vậy, tỉnh giác hay sự thây biết rõ ràng không đến 
ngay từ lúc đầu, nhưng sẽ đến sau khi bạn đã đạt đưỢc 
một sô" kinh nghiệm thực hành. Nói cách khác, bằng 
tỉnh giác, thiền sinh sẽ thấy đưỢc đôi tưỢng ttên mặt 
chân đê" (ultimate realities) chứ không phải trên mặt tục 
đê" hay ý niệm (concept) nữa. 


122 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Định 

Muôn sự hiểu biết rõ ràng hay tỉnh giác khởi sanh, 
cần phải có sự định tâm. Không có Định tâm thì sẽ 
không có sự thấy biết rõ ràng. Định tâm là một tâm sở 
giữ cho những thành phần của tâm trụ vào đối tưỢng, 
không để chúng tản mạn bên ngoài. Định tâm thường 
đưỢc mô tả là trạng thái của tâm có thể trụ trên đôl 
tưỢng một thời gian dài. Chẳng hạn, nếu lấy hơi thở 
làm đối tưỢng, thì lúc có định tâm, tâm sẽ ở trên đôl 
tưỢng là hơi thở mà không hướng đến một nơi nào khác. 
Vào mỗi thời điểm, tâm sở Định đều giữ tâm và những 
tâm sở liên kết hội tụ vào đôl tưỢng. Định tâm gom giữ 
tâm chặt chẽ, không để cho chúng hướng đi nơi khác. 
Định tâm là một điều kiện cần thiết để Tỉnh giác hay sự 
hiểu biết sáng suốt khởi sinh. 

Do đó, mặc dù có ba yếu tô" đưỢc nói đến là tinh 
cần, tỉnh giác và chánh niệm nhưng chúng ta phải hiểu 
là định tâm đã đưỢc bao gồm trong đó. 

Tín 

Khi hành thiền, bôn yếu tô" tân, niệm, định, huệ hay 
tỉnh giác phải hoạt động một cách hài hòa. Nhưng còn 
một tâm sở khác cũng đóng vai trò râ"t quan trọng trong 
việc hành thiền là Đức tin. Không có đức tin chúng ta 
sẽ không hành thiền. Đức tin ở đây không phải là Đức 
tin mù quáng mà là sự tin tưởng vào Đức Phật, giáo 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 123 


pháp và pháp hành mà Đức Phật đã dạy. 

Chúng ta tin tưởng rằng khi chú tâm vào những đề 
mục thân, thọ, tâm, pháp này thì tâm ta sẽ không loạn 
động, phiền não sẽ không chi phôi. Và một khi tâm đã 
an tịnh tĩnh lặng thì ta sẽ thấy rõ bản chất thực sự của 
mọi sự vật trên thế gian là Vô thường, Khổ và Vô ngã. 
Khi thấy đưỢc chân tướng của sự vật thì chúng ta sẽ 
không còn bám níu vào chúng nữa. Đây là một loại 
Đức tin thật sự, một loại tin tưởng căn bản, và những 
điều tin tưởng này có thể đưỢc minh chứng qua sự thực 
hành. Bởi thế Đức tin là một yếu tố quan ttọng trong 
việc hành thiền tuy không hiển lộ một cách rõ ràng, 
nhưng đức tin vẫn tiềm tàng trong đó và hoạt động một 
cách hài hòa với những yếu tô" khác. 

Quân Bình Năm Căn 

Như vậy, có tâ"t cả năm yếu tô" chủ yếu trong việc 
hành thiền. Tiếng Pàli gọi là Indriya nghĩa là năm lực 
hay năm căn (Tín, Tần, Niệm, Định, Huệ). Các thiền sư 
khi dạy thiền thường hay nhắc đến năm yếu tô" này. Năm 
lực này đều là những tâm sở phải hoạt động đồng thời 
và quân bình với nhau thì việc hành thiền mới có kết 
quả tô"t đẹp. 

• Quân bình giữa Tần và Định: Khi hành thiền, hai 
yếu tô" quan trọng là Tinh tấin và Định tâm cần đưỢc 
quân bình. Nếu yếu tô" này trội hơn yếu tô" kia, việc 


124 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


hành thiền sẽ thất bại. Tinh tấn phải vừa đủ, không quá 
nhiều cũng không quá ít. Đôi lúc, chúng ta cô" gắng hết 
sức bởi vì chúng ta muôn mau đạt đưỢc kết quả. Vì 
tham muôn mau đạt đưỢc kết quả nên chúng ta cô" gắng 
nỗ lực, nhưng vì có quá nhiều nỗ lực nên tâm bị giao 
động và bâ"t an. Bị giao động và bâ"t an chi phôi thì định 
tâm cũng mâ"t luôn. Như vậy, quá nhiều tinh tân cũng 
không tô"t. Nhưng nếu ít tinh tân thì sao? Chúng ta sẽ bị 
buồn ngủ và làm biếng chi phôi nên cũng không thể 
định tâm đưỢc. Như vậy, tinh tân không đưỢc nhiều quá 
cũng không đưỢc ít quá. cần nhớ một điều về sự tinh 
tân và định tâm; khi yếu tô" này quá trội thì yếu tô" kia bị 
giảm sụt. Có quá nhiều tinh tân, định tâm bị giảm sụt, 
nhưng không có đủ tinh tân, định tâm cũng bị giảm sụt. 
Định tâm cũng không đưỢc nhiều quá. Khi định tâm 
quá nhiều chúng ta trở nên biếng nhác, có khuynh hướng 
muôn đưỢc nhàn nhã thoải mái nên tinh tân bị sụt giảm. 

Giả sử chúng ta đang hành thiền và định tâm đang 
tô"t đẹp. Khi định tâm tốt ta không cần nhiều nỗ lực tinh 
tân nhưng tâm vẫn ở trên đề mục. Do ở chỗ không cần 
cô" gắng nhiều vẫn định tâm dễ dàng khiến ta có khuynh 
hướng lơi là tinh tân. Vì tinh tấín lơi là nên sức mạnh 
tinh tân sụt giảm khiến tâm ta trở nên trì độn, lười biếng, 
giải dải dẫn đến dã dượi, buồn ngủ. Trong trường hỢp 
này chúng ta cần phải thúc đẩy tinh tân bằng cách chú 
tâm khắn khít vào đề mục hơn hoặc đôi khi cần phải 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 125 


liên tiếp ghi nhận nhiều đề mục. Khi phải ghi nhận 
nhiều đề mục khác nhau liên tiếp như vậy tâm sẽ hoạt 
động hơn và tinh tấn sẽ gia tăng để quân bình với tâm 
định. 

Theo Hòa Thượng Mahasi thì lúc ghi nhận nhiều đề 
mục ta có thể ghi nhận cảm giác ngồi và cảm giác tại 
nhiều nơi trong cơ thể như sau: 

- chú tâm vào sự ngồi hay toàn thể cảm giác ở lưng, 

- kế đế chú tâm vào cảm giác ở mông tiếp xúc với sàn nhà; 

- rồi lại chú tâm vào sự ngồi hay toàn thể cảm giác ở lưng, 

- kế đến chú tâm vào cảm giác ở chân tiếp xúc với sàn nhà; 

- rồi lại chú tâm vào sự ngồi hay toàn thể cảm giác ở lưng, 

- kế đến chú tâm vào cảm giác ở đầu gối; 

- rồi lại chú tâm vào sự ngồi hay toàn thể cảm giác ở lưng, 

- kế đến chú tâm vào cảm giác ở vai; 

- rồi lại chú tâm vào sự ngồi hay toàn thể cảm giác ở lưng, 

- kế đến chú tâm vào cảm giác hai tay đụng nhau; 

rồi lại chú tâm vào sự ngồi hay toàn thể cảm giác ở lưng, 

Cứ như thế chú tâm hết bên phải lại sang bên trái, 
chỗ nào không có cảm giác thì cũng chú tâm một lát, 
sau đó, lại chú tâm đến điểm khác. Chỗ chú tâm chỉ 
bằng cỡ đồng xu. 


126 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Như vậy, tinh tấn và định phải đưỢc quân bình để 
việc hành thiền đưỢc tô"t đẹp và tĩnh giác phát triển. 

Có một điều thiền sinh thường gặp phải là khi thấy 
tâm định tốt đẹp liền cô" gắng tinh tân thêm lên nghĩ 
rằng làm như thế định tâm càng tô"t đẹp hơn và tuệ giác 
càng phát sinh nhiều hơn. Nhưng vì thêm quá nhiều 
tinh tân nên tinh tân và định thiếu quân bình do đó kết 
quả đã đi ngưỢc lại những gì ta muôn. 


• Quân bình giữa Tín và Huệ: Trong đời thường, 
một người có đức tin quá mạnh thì dễ tin tưởng vào bâ"t 
cứ điều gì hoặc dễ bị lợi dụng. Một Phật tử với tín căn 
thái quá dễ trở nên quá khích và khó thể phát triển trí 
tuệ thâu suô"t thực tướng của sự vật. Trong thiền tập, thì 
tâm sở tín vượt trội sẽ làm chao động các tâm sở khác 
do đó làm đình trệ sự thực tập của hành giả. 

Trái lại một người khôn lanh, bén nhạy ngoài đời 
dễ trở thành đạo đức giả, hay dùng lý luận cực đoan để 
tránh làm các việc thiện như bô" thí, trì giới, tu tập. Họ 
cũng hay dùng hiểu biết, biện tài để thuyết phục kẻ 
khác thay vì để tâm lực thực hành giáo pháp. Trong 
thiền tập, nếu huệ căn vượt trội thì dễ có khuynh hướng 
vận dụng hiểu biết và kinh nghiệm để phân tích, phán 
đoán, phê bình và ít đức tin để chịu kiên trì tinh tấin 
hành tập. Do đó tín căn phải song song và cân bằng với 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 127 


huệ căn. 

Chẳng hạn cùng một trường hỢp khi đạt đưỢc tuệ 
sinh diệt, kinh nghiệm đưỢc nhiều điều mới lạ thì hành 
giả rất thỏa thích, hân hoan về kết quả thực tập của 
mình bằng nhiều cách khác nhau. Với một thiền sinh 
nặng về tín căn, người này sẽ đến đê đầu đảnh lễ trước 
tưỢng Phật hay trước vị thầy, đôi khi bật khóc, để tỏ 
lòng tin tưởng và biết ơn. Hoặc có thể đi kể với bạn bè 
về những kinh nghiệm vừa đạt đưỢc hay nhiều khi còn 
đứng ra thuyết pháp nữa. Nhưng đôl với một thiền sinh 
thiên nhiều về huệ căn, sau khi đạt kết quả như vậy lại 
nôn nóng muôn tiến bộ hơn nữa, hoặc sẽ ngồi lại xét 
duyệt hay quán chiếu nhiều lần các kinh nghiệm mới 
hoặc nghĩ cách dùng chúng để áp dụng đùa giỡn với các 
đề mục khác. 

Cả hai trường hỢp này đều cần phải có chánh niệm 
điều chỉnh thích nghi. 

• Vai trò của Chánh Niệm; Riêng về chánh niệm 
thì trong mỗi giây phút thực tập, tâm sở này phải luôn 
luôn có mặt, luôn luôn vững mạnh để điều hòa bôn tâm 
sở kia. Sở dĩ như vậy vì ba tâm sở Tín, Tấn, Huệ hay có 
khuynh hướng chao động. Công năng của chánh niệm 
là bảo vệ, điều chỉnh các tâm sở này để giảm bớt sự 
chao động ấy. Tâm sở Định trái lại có khuynh hướng 
lười chậm, trì trệ nghĩa là khi tâm định mạnh thì ta thường 


128 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


tự động bớt đi nỗ lực, giảm tấn căn xuông thấp. Do đó 
chánh niệm có công năng nâng cao sức tinh tấn để làm 
thăng bằng mức cô" gắng và mức định tâm. 

Như vậy Niệm căn là một yếu tô" vô cùng quan trọng 
điều chỉnh bôn căn kia vận hành nhịp nhàng và hữu 
hiệu. Do đó, niệm căn không bao giờ có sự giới hạn 
hay đưỢc xem là quá nhiều. Chánh niệm luôn quan 
trọng và cần thiết ở mọi nơi, mọi lúc như muôi cần cho 
thức ăn, như vị quan tài ba điều hành mọi chức việc nhà 
vua giao phó. Năm căn cũng đưỢc ví như một cỗ xe 
ngựa mà niệm căn nắm vị trí người cầm cương giữ 
phương hướng và tô"c độ cho bôn ngựa cùng phi đều đặn 
và thích nghi. 

về quân bình năm căn, chú giải có đưa thêm vài 
giải thích sau: 

(i) Trong Thiền Chỉ (hay Thiền vắng Lặng) Samatha, 
Tín căn mạnh mẽ đưỢc chấp nhận. Lý do là để đạt các 
tầng thiền định (Ihanas), cần phải có niềm tin thật mãnh 
liệt vào lời dạy của Đức Phật mới có đủ động cơ hữu 
hiệu để hạ thủ công phu nhập các tầng thiền. Định căn 
sâu mạnh cũng râ"t thích hỢp và cần thiết cho sự thực tập 
thiền chỉ để có thể nhập vào các tầng thiền định (từ sơ 
thiền đến tứ thiền hoặc cao hơn) 

(ii) Trong thiền Minh Sát Vipassana, Tuệ căn mạnh 
mẽ thích hỢp và cần thiết để đẩy mạnh khả năng xuyên 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 129 


thấu thực tướng của các hiện tưỢng hữu vi vì Minh Sát 
cũng có nghĩa là trí tuệ. Định căn mạnh, nếu không 
đưỢc niệm căn kiểm soát hữu hiệu thì dễ khiến cho hành 
giả thụ động, dễ duôi, thả lỏng tinh tấn. Niệm căn càng 
vững mạnh càng tô"t vì khi các căn khác vượt trội hay 
yếu ớt, chánh niệm sẽ điều chỉnh thích nghi, hữu hiệu. 

Tóm lại, trong thiền Chỉ cũng như thiền Quán, 
chánh niệm luôn là một yếu tô" tôl quan trọng giữ quân 
bình cho tâ"t cả các căn. Khi ngũ (năm) căn đưỢc thiết 
lập thăng bằng và vững vàng sẽ trở thành một sức mạnh 
ngăn ngừa đưỢc các pháp triền cái, các chướng ngại của 
tâm không cho chúng có cơ hội sanh khởi. 

Ngũ căn cũng đưỢc thây trong Thất Giác Chi; 

Niệm giác chi niệm căn 

Trạch pháp giác chi huệ căn 

Tinh tấin giác chi tấn căn 

Định giác chi định căn 

Bôn căn trong Ngũ căn cũng có mặt trong Bát Chánh 
Đạo là Chánh Tinh Tân, Chánh Niệm, Chánh Định, 
Chánh Kiến. Như vậy lãnh vực nào về phương diện 
thực hành cũng đòi hỏi các căn phải hoạt động đồng 
thời và hài hòa mới có thể dẫn đến kết quả viên mãn. 

Tóm lại, có hiểu biết về chức năng và sự vận hành 
của năm căn, các bạn mới thấy đưỢc là hành thiền quán 
không phải dễ. Sư không muốn làm nản lòng các bạn 


130 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


nhưng quả thật việc hành thiền rất tinh tế đòi hỏi một 
công phu bền bĩ, một kỹ năng chính xác. Chỉ cần các tâm 
sở không cân bằng một ít thôi cũng có thể gián đoạn công 
trình tập trung tâm ý mà bạn đã cô" gắng thiết lập. 

Cầu mong các bạn luôn giữ đưỢc niềm tin mạnh mẽ 
và tâm quyết định vững chải để tiếp tục trau giồi miên 
mật khả năng quân bình các căn trong khi thiền tập. 

NLTV-11/17/00 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 131 


TỈNH GIÁC 


Trong Kinh Đ-i Niệm Xứ, đề tài về Tỉnh Giác được 
nêu rõ ở phân đo-n 3 của 14 phân đo-n thuộc phần “Niệm 
Thân”. Tuy ngắn gọn nhưng đây là một đo-n Kinh rất 
quan trọng cho những hành giả thực tập Thiền Minh Sát; 

“L-i nữa, này chư tỳ kheo, thầy tỳ kheo tỉnh giác 
trong khi đi tới đi lui. Thầy tỉnh giác khi nhìn thẳng tới 
trước, khi nhìn sang hai bên. Thầy tỉnh giác trong khi co 
tay hay duỗi tay. Thầy tỉnh giác trong khi mặc y tăng 
già lê và cắc y khắc và trong khi mang bắt. Thầy tỉnh 
giác trong khi ăn, uống, nhai, mút. Thầy tỉnh giác trong 
khi đ-i tiện, tiểu tiện. Thầy tỉnh giác trong khi đi, đứng, 
nằm, ngồi, nói năng và im lặng...” 

Một đo-n khác trong kinh mô tả vị tỳ kheo hành 
thiền “tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham 
ưu ở đời”. Trong kinh điển Pali, hai chữ “sati” (chánh 


132 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


niệm) và “sampajanna” (tỉnh giác) thường đi đôi với nhau 
nhưng ta phải hiểu rằng giữa chánh niệm và tỉnh giác 
phải có định tâm bởi vì nếu không có định tâm sẽ không 
thể có tỉnh giác. Chánh niệm dẫn đến định tâm và định 
tâm dẫn đến tỉnh giác. Do đó, ta cần phải hiểu rõ tỉnh 
giác. 

Tỉnh giác (sampajanna) có nghĩa là “thấy hay hiểu 
hoặc biện biệt một cách đúng đắn, chính xác, trọn vẹn 
và quân bình”: 

• Đúng hay chính xác: thiền sinh phải quán sát đề 
mục một cách rõ ràng, không được lầm lẫn đối tượng 
đang theo dõi với một đối tượng khác. Phải phân 
biệt thân với tâm thật minh b-ch, chính xác. 

• Trọn vẹn; thiền sinh phải hiểu, thấy mọi khía c-nh 
của các hiện tượng thân và tâm nghĩa là phải hiểu rõ 
đặc tính, công năng và sự biểu hiện của đối tượng 
quán sát. 

• Quân bình: thiền sinh phải nắm vững cách quân 
bình ngũ căn: Tín, Tấn, Niệm, Định và Huệ. Tín 
phải cân bằng vói Huệ. Tấn quân bình với Định. Niệm 
càng nhiều càng tốt. Sự quân bình giữa Tấn và Định 
đóng vai trò đặc biệt. Khi năm căn không hài hòa thì 
tâm rối lo-n, phân tán và hậu quả là thiền sinh không 
thấy rõ được bản chất của sự vật. Vậy áp dụng tỉnh 
giác có nghĩa là ghi nhận đối tượng vói sự chú tâm 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 133 


tinh tế, chính xác và trọn vẹn trong sự quân bình ngũ 
căn. 

Chú giải có đề cập đến bốn lo-i tỉnh giác trong đó ta 
đặc biệt chú trọng đến “chánh kiến tỉnh giác” vì đây là 
yếu tố rất quan trọng trong khi hành Thiền Minh Sát: 

1. Lợi ích tỉnh giác: trước khi làm điều gì phải cân 
nhắc xem điều đó có đem 1-i lợi ích hay không. Nếu 
thấy không đem 1-i lợi 1-c thì đừng làm. 

2. Thích nghi tỉnh giác: đôi khi việc làm có ích lợi 
nhưng 1-i không thích nghi vì không đúng lúc đúng chỗ 
thì cũng không nên làm. Ap dụng hai lo-i tỉnh giác đầu 
tiên này vào sự thực tập, thiền sinh sẽ tránh được nhiều 
sai lầm và do đó gặt hái được kết quả tốt. 

3. Giới vực tỉnh giác: giới vực của thiền sinh là 
những nơi thanh vắng, không bị quấy rối hay phiền toái. 
Do đó, Đức Phật thường nhắc nhở các thầy tỳ kheo hãy 
sống trong giới vực của mình là Tứ Niệm Xứ. ở đây giới 
vực tỉnh giác chỉ có một nghĩa đơn giản là hành thiền Tứ 
Niệm Xứ. 

4. Chánh kiến tỉnh giác (hay không tà kiến tỉnh giác): 
khi sự áp dụng các lo-i tỉnh giác trên, nhất là giới vực 
tỉnh giác, được thuần thục, chín muồi thì b-n chỉ thấy có 
hai yếu tố Danh và Sắc (Tâm và Thân) đang làm các 
công việc mà không có một thực thể hay một chúng 
sanh nào đang tác động. Như thế là b-n đang có “chánh 


134 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


kiến tỉnh giác” (non-delusion clear comprehension). 

Chẳng h-n như khi ăn, b-n áp dụng chánh niệm tỉnh 
giác vào những động tác đang ăn thì dần dần lo-i tỉnh 
giác thứ tư tức “chánh kiến tỉnh giác” phát sinh. B-n sẽ 
thấy chỉ có tâm này muốn ăn và thân này đang ăn, ngoài 
ra chẳng có gì khác. 

Hoặc trong lúc co tay, duỗi tay b-n áp dụng giới vực 
tỉnh giác để ghi nhận liên tục từ đầu đến cuối các động 
tác co duỗi ấy cho đến lúc b-n trực tiếp thấy được rằng 
chỉ khi nào có ý định co mới có sự co. Chỉ có tác ý co và 
động tác co mà chẳng có cá nhân hay tự ngã nào cả. Đó 
là chánh kiến tỉnh giác. 

Hàng ngày trong khi hành Thiền Minh Sát, thiền 
sinh không nên bỏ sót một động tác nào, một sinh ho-t 
nào. Ngay cả khi vào nhà cầu b-n cũng phải chánh 
niệm tỉnh giác vào các cử động nhỏ nhặt của mình để 
thấy được rằng không có “tôi” đang làm các việc này mà 
chỉ có tiến trình của tác ý và yếu tố gió (phong đ-i) t -0 
nên sự bài tiết. Và đây chính là chánh kiến tỉnh giác. 

Cũng thế, thiền sinh luôn đi, đứng, ngồi, nằm với 
chánh niệm. Khi nằm xuống, chưa roi vào giấc ngủ, 
thiền sinh tiếp tục hành thiền. Tiếp tục theo dõi hơi thở 
hoặc ghi nhận đề mục hoặc cảm giác buồn ngủ cho đến 
khi giấc ngủ đến. 

Khi thức dậy thì những giây phút tỉnh giấc đầu tiên 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 135 


rất khó ghi nhận nhưng ta phải cố gắng chánh niệm càng 
sớm càng tốt bằng cách niệm “thức dậy, thức dậy” Khi 
đang nói phải ghi nhận mình đang nói. Khi ngừng nói 
và giữ yên lặng cũng phải ghi nhận liên tục. Trong 
những tác động trên, chỉ có Tâm và Thân tức là chỉ có 
tác ý làm một điều gì và động tác thể hiện ý định đó. 
Ngoài hai điều này chẳng có một chúng sanh hay thực 
thể vĩnh cửu nào tham dự vào. Đó là chánh kiến tỉnh 
giác. 

Tóm 1-i, công việc của thiền sinh là chú tâm theo 
dõi các đề mục một cách chính xác và khách quan mà 
không băn khoăn suy nghĩ gì về chánh kiến tỉnh giác. 
Khi nào b-n áp dụng đúng ba lọai tỉnh giác đầu tiên nhất 
là giới vực tỉnh giác hay khi công phu thiền tập của b-n 
được thuần thục, chín muồi thì chánh kiến tỉnh giác sẽ tự 
động đến với b-n. 

Như vậy ta phải thực hành nghiêm túc và đầy đủ 
những lời chỉ dẫn trong các khóa thiền vì sự hướng dẫn 
hành thiền luôn luôn đặt căn bản trên các lời d-y của 
chính Đức Phật, đặc biệt trong mục này và hai mục cuối. 

“Như vậy, tỳ kheo quán sát thân trong nội thân hay 
trong ngo-i thân hoặc quán sắt thân trong nội thân và 
ngo-i thán. 

Tỳ kheo quán sắt yếu tố sinh khởi của thân hay quán 
sát yếu tố diệt tận của thân hoặc quán sắt yếu tố sanh 


136 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


khởi và diệt tận của thân. 

Hoặc tỳ kheo chỉ thuần chánh niệm “trên thân mà 
thôi”. 

Khi quán sát các oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm và các 
tác động nhỏ nhặt của mình là thiền sinh đang ”quán sát 
thân trên nội thân”. Đôi khi trong lúc đang thành thiền, 
ta có thể nghĩ đến một người nào đó đang đi, đứng, ngồi, 
nằm: “Sự đi, đứng, ngồi, nằm của ta là vô thường và gây 
ra bởi tác ý thì sự đi, đứng, ngồi, nằm của người khác 
cũng vậy”. Quán sát như thế là b-n đã “quán sát thân 
trên ngo-i thân”. Điều này không có nghĩa là b-n phải 
cố ý nhìn người khác mà chỉ là trường họp b-n nghĩ đến 
người khác trong khi b-n đang hành thiền mà thôi. Đó 
gọi là “suy diễn minh sát”. 

Đo-n kinh “tỳ kheo quán sát yếu tố sinh khởi hay 
yếu tố diệt tận hoặc cả hai yếu tố sinh khởi và diệt tận 
trong thân” được lập đi lập 1-i nhiều lần. “Yếu tố sinh 
khởi” ở đây có nghĩa là nguyên nhân sinh khởi của thân 
hay vật chất và “chính sự sinh khởi đó”. Đôi khi trong 
lúc hành thiền, ta có thể suy nghĩ hay quán sát nguyên 
nhân sinh khởi của thân: “cơ thể khởi sinh ở đây là do ta 
có nghiệp hay do ta có tham ái hoặc si mê”. 

“Tính chất diệt tận” là sự vắng bóng của si mê, tham 
ái, nghiệp, thực phẩm. Chỉ có hành thiền mới thấy được 
sự diệt tận. Khi quán sát tính chất diệt tận, thiền sinh sẽ 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 137 


thấy được tác ý của mình và ghi nhận “muốn, muốn, 
muốn”. Niệm thầm như vậy, ý muốn sẽ biến mất. Đối 
với các hiện tượng khác, khi chú tâm theo dõi thiền sinh 
cũng sẽ thấy sự biến mất hay sự diệt tận của chúng. Như 
thế, thiền sinh được xem như là thấy sự diệt tận của thân. 

Theo hòa thượng thiền sư Mahasi, khi hành thiền 
chỉ cần thấy được sự sinh khởi và sự diệt tận của các hiện 
tượng thân tâm là đủ. Điều này bao hàm sự quán sát trực 
tiếp các đặc tính sinh khởi và diệt tận của đối tượng. 
Trong khi thực hành thì cách quán sát này thích hợp và 
dễ dàng hơn là quán sát trực tiếp nguyên nhân sinh khởi 
và diệt tận. 

“Hoặc tỳ kheo chánh niệm rằng chỉ có thân mà thôi. 
Và sự chánh niệm này được thiết lập để giúp cho sự phát 
triển chánh niệm kế tiếp về sau. 

Vị ấy sống không dính mắc vào bất cứ vật gì do 
tham ái và tà kiến gây ra, không chấp trước vào bất cứ 
một vật gì trên thế gian do ngũ uẩn thủ họp thành này. 

Như vậy là tỳ kheo quán sát thân trên thân.” 

Khi ý thức trọn vẹn những gì đang diễn ra trong 
thân thì thiền sinh sẽ thấy rằng chỉ có thân mà thôi, 
chẳng có một cá nhân hay một thực thể vĩnh cửu nào. 
Điều này càng giúp cho chánh niệm được thiết lập càng 
lúc càng vững chắc hơn. 


138 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Do thấy trực tiếp được sự sinh khởi và diệt tận của 
mọi hiện tượng nên thiền sinh không còn tham ái hay 
dính mắc vào bất cứ vật gì trên thế gian. Bây giờ bằng 
trí tuệ thiền sinh trực giác rõ ràng rằng mọi vật đều vô 
thường, đến rồi đi, sinh rồi diệt. 

Chỉ có thiền minh sát mới giúp ta thấy được sự sinh 
diệt. Khi quán sát sự sinh khởi và sự diệt tận, b-n sẽ 
hiểu rõ ý nghĩa và mục đích của thiền minh sát. Thiền 
vắng lặng hay thiền chỉ không giúp ta thấy được sự sinh 
diệt vì đối tượng của thiền vắng lặng là ý niệm (tục đế) 
nên không bao giờ thay đổi và mục đích của thiền vắng 
lặng chỉ nhằm đ-t các tầng thiền. Tuy nhiên, sau khi đ-t 
các tầng thiền rồi có thể chuyển sang thiền minh sát 
bằng cách quán sát trên các thiền chi của các tầng thiền 
định để thấy sự sinh diệt của các thiền chi này vì chúng 
là thực t-i tối hậu (chân đế) có sinh có diệt. Như vậy, 
thiền chỉ hay thiền vắng lặng hỗ trợ cho thiền minh sát. 

Tóm 1-i khi hành thiền minh sát, thiền sinh phải 
luôn luôn áp dụng chánh niệm tỉnh giác vào các đối 
tượng từ các oai nghi chứih đến các động tác nhỏ nhặt vi 
tế để có thể thấy chúng một cách chính xác, rõ ràng. Kế 
đến, thiền sinh sẽ thấy chúng sanh rồi diệt, có nghĩa là 
thấy được đặc tánh vô thường của chúng. Thấy rõ ràng 
và trọn vẹn như vậy thì sẽ không còn chỗ nào cho hành 
giả bám níu vào các đối tượng này và cho chúng là trường 
cửu, tốt đẹp...Như vậy, pháp chánh niệm tỉnh giác sẽ đưa 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 139 


dẫn đến sự buông bỏ mọi tham thủ trên đời. Sự hiểu biết 
và khả năng xả bỏ này sẽ tăng trưởng dần theo công phu 
thiền tập của mỗi người. 

Trên đây là những lời d-y về tỉnh giác (sampajanna). 
Trong khi hành thiền ta phải áp dụng chánh niệm tỉnh 
giác vào mọi sinh ho-t, động tác trong ngày từ lúc sáng 
thức dậy cho đến lúc tối đi ngủ mới có thể kinh nghiệm 
được bản chất đích thực của các hiện tượng. Chỉ khi 
thấy được sự thật này thì mới đ-t được chánh kiến tỉnh 
giác đối với các ho-t động đó. Và chính chánh kiến tỉnh 
giác này sẽ từng bước một đưa thiền sinh đến sự giác 
ngộ giải thoát. 


NLTV 1998 


140 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 141 


Lợi ích của Thiền Hành 


Trong các khóa thiền tập, các thiền sinh phải thực 
tập chánh niệm trong cả bôn tư thế, đi, đứng, ngồi, nằm. 
Họ phải luôn luôn duy trì chánh niệm trong mọi thời 
khắc, mọi tư thế. Tư thế chính trong khi thực tập chánh 
niệm là ngồi với chân xếp chéo. Tuy nhiên, vì cơ thể 
con người không thể chịu đựng cách ngồi này trong nhiều 
giờ, nên các thời thiền ngồi đưỢc xen kẽ với các thời 
thiền đi. Vì pháp thiền hành hay kinh hành này rất quan 
trọng, nên Sư muôn thảo luận ở đây về ý nghĩa và lợi 
ích của nó. 

Công phu thực hành quán niệm có thể ví như việc 
đun nước. Khi đun nước, ta đổ nước vào nồi, đặt nồi lên 
bếp, rồi vặn lửa lên. Nếu ta tắt lửa, dù chỉ tắt trong một 
thời gian ngắn, nước sẽ không sôi, cho dù sau đó ta lại 
vặn lửa trở lại. Nếu cứ mãi tắt rồi vặn lên, tắt rồi vặn 


142 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


nhiều lần như thế thì khó mà làm cho nước sôi sục. Cũng 
thế ấy, nếu có những khoảng cách gián đoạn giữa các 
thời khắc chánh niệm thì ta sẽ không tạo đưỢc một xung 
lực và sẽ không thể đạt Chánh Định. Vì vậy trong các 
khóa thiền của chúng ta, thiền sinh đưỢc hướng dẫn thực 
tập Chánh niệm liên tục khi họ tỉnh thức, từ lúc mở mắt 
thức giấc vào buổi sáng cho đến khi nằm xuông ngủ vào 
ban đêm. Từ đó, pháp thiền hành đưỢc dung hỢp vào 
công phu phát triển chánh niệm của mỗi hành giả. 

Một điều đáng buồn mà Sư đưỢc nghe là có người 
chỉ trích pháp kinh hành, cho rằng qua pháp thiền này 
hành giả không thể thu thập lợi ích hoặc thành quả nào 
tô"t đẹp. Tuy nhiên, chính Đức Phật là người đầu tiên 
dạy pháp thiền hành. Trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức 
Phật đã dạy về pháp kinh hành hai lần. Trong đoạn 
“Các Oai Nghi”, Ngài giảng rằng vị tỳ kheo biết “đang 
đi” khi đi, biết “đang đứng” khi đứng, biết “đang ngồi” 
khi ngồi, và phải biết “đang nằm” khi người ấy nằm. 

Trong đoạn “Tỉnh Giác” Đức Phật dạy, “Vị tỳ kheo 
phải biết áp dụng tỉnh giác khi đi tới và khi đi lui.” Tỉnh 
giác ở đây có nghĩa hiểu chính xác những gì đang quán 
sát. Để đưỢc tỉnh giác những gì đang quan sát, hành giả 
phải đạt chánh định, và muôn có chánh định, hành giả 
phải biết áp dụng chánh niệm. Vì vậy khi Đức Phật nói, 
“Này các tỳ kheo, hãy áp dụng tĩnh giác” thì ta phải 
hiểu rằng không phải chỉ áp dụng tỉnh giác, mà còn phải 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 143 


áp dụng chánh niệm và chánh định. 

Như thế, Đức Phật đã dạy hành giả áp dụng chánh 
niệm, chánh định, và tỉnh giác khi bước đi, khi “đi tới, 
và đi lui”. Do đó, kinh hành là một phần quan trọng 
trong tiến trình thực tập thiền định. 

Đi Kinh Hành Như Thế Nào? 

Mặc dù kinh Đại Niệm Xứ không có ghi lại các chỉ 
dẫn chi tiết của Đức Phật về pháp thiền hành nhưng 
chúng ta tin rằng khi Ngài còn tại thế Ngài đã dạy các 
đệ tử thực hành pháp này. Các hướng dẫn đó đã đưỢc 
các môn đệ của Ngài học, hành, và trao truyền lại từ 
đời này sang đời khác. Hơn nữa, các thiền sư thời xưa 
cũng đã thiết lập các công thức giảng dạy dựa vào sự 
thực tập của các Ngài. Ngày nay, chúng ta thừa hưởng 
toàn bộ các lời chỉ dẫn với đầy đủ chi tiết về phương 
cách thực tập pháp thiền kinh hành. 

Bây giờ ta hãy đặc biệt đề cập đến những phương 
cách thực tập đi kinh hành. Nếu bạn hoàn toàn là người 
mới bắt đầu, vị thiền sư sẽ dạy cho bạn sự chánh niệm 
về một đề mục duy nhất khi đi kinh hành là; phải tập 
trung chú niệm động tác bước chân bằng cách ghi nhận 
thầm lặng trong tâm “bước, bước”, hoặc “trái bước, phải 
bước; trái bước, phải bước”. Trong giai đoạn thực tập 
này, có thể bạn sẽ bước chậm hơn thường ngày. 

Sau vài giờ thực tập, hoặc sau một hay hai ngày 


144 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 

thiền tập, bạn sẽ đưỢc chỉ dẫn đặt chú niệm vào hai 
động tác; (i) bước chân tới, và (ii) đặt chân xuông, cùng 
lúc ấy ghi nhận trong tâm “bước tới, đặt xuông” hoặc 
“bước, đạp, bước, đạp”. Bạn phải cô" gắng chú tâm vào 
hai giai đoạn của một bước: “bước tới, đặt xuông; bước 
tới, đặt xuông”. Sau đó, bạn sẽ đưỢc dạy đặt chú niệm 
vào ba giai đoạn: (i) dở chân lên, (ii) đưa chân tới, (iii) 
đặt chân xuông. Sau đó, bạn sẽ đưỢc dạy đặt chú niệm 
vào bôn giai đoạn; (i) dở chân lên, (ii) đưa chân tới, (iii) 
đặt chân xuông, và (iv) chạm hoặc â"n bàn chân hay đạp 
xu ông đâ"t. Lúc đó, bạn sẽ đưỢc chỉ dẫn là phải ghi 
nhận trong tâm bôn động tác của chân là dở lên, đưa tới 
trước, hạ xuông, và đạp đâ"t, bằng cách niệm thầm: “dở, 
bước, hạ xuông, đạp”. 

Lúc ban đầu, thiền sinh sẽ cảm thây khó bước chậm 
lại. Tuy nhiên, sau khi đưỢc hướng dẫn để tâm theo dõi 
chặt chẽ mọi cử động của chân, và khi thực sự chú tâm 
theo dõi chặt chẽ, thì tự nhiên họ sẽ bước chậm lại. Họ 
không cần phải cô" gắng bước chậm, nhưng khi theo dõi 
bám sát, các cử động chậm rãi sẽ tự động đến với họ. 
Khi lái xe trên xa lộ, ta có thể phóng với tô"c độ 100 km/ 
giờ. Với tô"c độ như thê", không thể nào quan sát tâ"t cả 
dâu hiệu bên đường. Nếu muốin có thể đọc đưỢc các 
dâu hiệu đó thì ta phải lái xe chậm lại. Không cần phải 
có ai ra lệnh “Chạy xe chậm lại!” Người tài xê" sẽ tự 
động lái chậm lại nếu người â"y muôn đọc các dâu hiệu 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 145 


bên đường. Cũng như thế, khi thiền sinh theo dõi bám 
sát các cử động dở chân lên, đưa chân ra trước, đặt xuốing, 
và ấn chân xuông đất, họ sẽ tự động bước chậm lại. Khi 
bước chậm lại, họ mới có thể có chánh niệm và hoàn 
toàn nhận thức, tức hay biết các động tác này một cách 
rõ ràng. 

Mặc dù thiền sinh theo dõi bám sát và bước chậm 
lại, có thể họ vẫn chưa thấy rõ tất cả động tác và các 
giai đoạn của bước đi. Các giai đoạn này có thể chưa 
minh định ttong tâm thức, và hình như là chúng kết tạo 
thành một động tác liên tục. Khi sự định tâm gia tăng 
mạnh hơn, thiền sinh sẽ nhận rõ hơn về sự khác biệt của 
một bước đi, và sẽ phân biệt bôn giai đoạn của động tác 
đó. Thiền sinh cũng sẽ nhận biết rõ ràng rằng cử động 
dở chân không trộn lẫn với cử động đưa chân ra phía 
trước, và họ cũng biết rõ rằng cử động đưa chân ra phía 
trước không lẫn lộn với cử động hạ chân xuông hoặc cử 
động ấn bàn chân xuông đất. Họ sẽ nhận biết rõ ràng 
và phân biệt đưỢc các cử động này. Những gì họ quán 
niệm và tỉnh thức theo dõi sẽ ttở nên rõ ràng trong tâm 
thức của họ. 

Nhận Thức ĐưỢc Tứ Đại 

Khi thiền sinh tiếp tục hành trì pháp kinh hành, họ 
sẽ quán sát nhiều sự kiện. Khi dở chân lên họ sẽ kinh 
nghiệm đưỢc sự nhẹ của chân. Khi đưa chân tới trước 
họ kinh nghiệm đưỢc sự chuyển động từ nơi này sang 


146 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


nơi khác. Khi đặt chân xuông, họ kinh nghiệm đưỢc sự 
nặng của chân, bởi vì bước chân sẽ trở nên nặng nề hơn 
khi nó từ từ đưa hạ xuông đất. Khi bàn chân chạm đất, 
họ cảm nhận đưỢc sự chạm xúc của gót chân với mặt 
đất. Do đó, cùng lúc quán sát sự dở chân, đưa tới trước, 
hạ xuông, và đạp đất, thiền sinh cũng sẽ cảm nhận đưỢc 
sự nhẹ của bàn chân đưa lên và chuyển động của chân 
đưa tới, cùng với sự nặng khi hạ chân xuông, và sự chạm 
xúc của bàn chân. 

Khi thiền sinh cảm nhận các tiến trình này là họ 
cảm nhận đưỢc bôn yếu tô" cơ bản (tứ đại, dhatu). Bôn 
yếu tô"cơ bản đó là; đất, nước, gió, lửa. Bằng cách theo 
dõi bám sát bôn giai đoạn của bước đi kinh hành, hành 
giả có thể cảm nhận bản chất của bôn yếu tô" này, không 
phải chỉ như những ý niệm (tục đê"), mà là tiến trình thật 
sự của các thực tại đang hiện tiền (chân đê"). 

Bây giờ, chúng ta hãy đi vào chi tiết hơn về đặc tính 
của các yếu tô" này khi đi kinh hành. Trong động tác thứ 
nhâ"t, khi dở chân lên thiền sinh cảm nhận đưỢc trạng 
thái nhẹ nhàng; và khi cảm nhận đưỢc trạng thái nhẹ 
nhàng, hầu như họ cảm nhận yếu tố lửa của vật châ"t. 
Một đặc tính của yếu tô" lửa là làm cho sự vật nhẹ nhàng 
hơn, vì khi nhẹ nhàng hơn thì chúng ta sẽ đưa dở lên. 
Trong khi cảm nhận trạng thái nhẹ nhàng của động tác 
đưa lên, thiền sinh cảm nhận đưỢc bản chất của yếu tô" 
lửa. Tuy nhiên khi dở chân lên, bên cạnh sự nhẹ nhàng 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 147 


còn có sự chuyển động. Chuyển động là một đặc tính 
của yếu tô" gió. Tuy nhiên sự nhẹ nhàng của yếu tô" lửa 
thì nổi bật bao trùm hơn. Cho nên ta có thể nói rằng 
giai đoạn dở chân lên, yếu tô" lửa là chánh yếu và yếu tô" 
gió là phụ thuộc. Hai yếu tô" này đưỢc thiền sinh cảm 
nhận khi họ theo dõi bám sát động tác dở chân lên. 

Giai đoạn kê" tiếp là đưa chân tới trước. Khi di 
chuyển chân ra trước, yếu tô" nổi bật bao trùm là yếu tô" 
gió, bởi vì chuyển động là một trong các đặc tính chủ 
yếu của yếu tô" gió. Vì vậy, khi thiền sinh chú tâm vào 
sự chuyển động đưa chân tới trước trong khi đi kinh hành, 
họ hầu như sẽ cảm nhận đưỢc bản châ"t của yếu tô" gió. 

Giai đoạn tiếp theo là tác động đặt chân đạp xuốing. 
Khi thiền sinh đặt chân xuông, có một sự nặng nơi bàn 
chân. Nặng là một đặc tính của yếu tố nước, như thể 
đang nhỏ giọt và sền sệt. Khi một châ"t lỏng có tính 
nặng, nó trở nên sền sệt, dẻo nhờn. Như thê", khi thiền 
sinh cảm nhận sự nặng của bàn chân, họ hầu như cảm 
nhận đưỢc thể tính của yếu tô" nước. 

Khi đạp ấin bàn chân xuông đâ"t, thiền sinh cảm nhận 
đưỢc tính châ"t cứng hoặc mềm của bàn chân trên mặt 
đâ"t. Điều này đưa đến thể tính của yếu tô" đâ"t. Bằng 
cách chú tâm vào sự đè â"n của bàn chân xuông đâ"t, 
thiền sinh hầu như cảm nhận đưỢc thể tính của yếu tô" 
đâ"t. 


148 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Như vậy, chỉ trong một bước đi, thiền sinh nhận thức 
đưỢc nhiều tiến trình. Họ cảm nhận đưỢc bốin yếu tô" 
đâ"t, nước, gió, lửa, và thể tính của chúng. Chỉ có những 
thiền sinh nào thực tập tinh cần mới hy vọng nhận thây 
đưỢc các điều này. 

Danh-Sắc Và Tuệ Giác Đầu Tiên 

Khi thiền sinh tiếp tục hành trì pháp thiền kinh hành, 
họ sẽ nhận thức rằng cùng với mỗi cử động, sẽ có một 
tâm thức ghi nhận, một sự tỉnh giác về cử động đó. Có 
một sự chuyển động dở chân lên và cũng có một cái 
tâm để nhận thức, tức hay biết sự dở bước đó. Trong 
thời khắc kế tiếp, có một chuyển động đưa chân tới trước 
và cũng có một cái tâm hay biết, nhận thức đưỢc sự 
chuyển động. Hơn nữa, thiền sinh sẽ thây rằng cả sự 
chuyển động và sự nhận thức cùng sinh khởi và cùng 
hoại diệt trong thời khắc đó. Qua giai đoạn kế tiếp, có 
một chuyển động đưa chân hạ xuông và cũng có một 
cái tâm nhận thức đưỢc sự chuyển động; và cả hai cùng 
sinh khởi và cùng hoại diệt ngay khi chân xuốíng đâ"t. 
Một tiến trình tương tự xảy ra khi đạp chân ấn xuốing 
đâ"t; có sự đè â"n và nhận thức về sự đè â"n. Bằng cách 
này, thiền sinh hiểu biết rằng song song với sự chuyển 
động của chân có những chập tư tưởng hay biết, nhận 
thức đưỢc sự chuyển động â"y. Những chập tư tưởng hay 
biết như thế gọi là Danh (nama) hay Tâm, và sự chuyển 
của chân gọi là sắc (rupa) hay vật châ"t. Như thế, thiền 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 149 


sinh sẽ cảm nhận rằng tâm và vật chất khởi sinh rồi 
hoại diệt trong mỗi giai đoạn. Giai đoạn này có sự dở 
bước chân và sự hay biết, nhận thức tác động do chân 
lên, và giai đoạn kế là có sự chuyển động đưa chân tới 
trước và sự nhận thức chuyển động đó, và cứ tiếp tục 
như thế. Điều này đưỢc cảm nhận như là một cặp, danh 
và sắc, khởi sinh và hoại diệt trong từng giai đoạn. Như 
thế nếu thiền sinh theo dõi chặt chẽ, họ sẽ tiến đến sự 
cảm nhận về sự hiện diện của cặp danh-sắc, tâm và vật 
chất, trong mỗi lúc quan sát. 

Một điều khác nữa mà thiền sinh sẽ khám phá là 
vai trò của tác ý chi phôd từng động tác. Họ sẽ trực nhận 
đưỢc rằng họ dở chân lên là vì họ muôn như thế, họ hạ 
thấp chân xuông là vì họ muôn như thế, họ đạp bàn 
chân ấn xuông đất là vì họ muôn như thế. Có nghĩa là 
họ sẽ trực nhận rằng có một tác ý xẩy ra trước mỗi động 
tác. Sau khi có tác ý dở chân, là tác động dở chân xẩy 
ra. Từ đó họ hiểu đưỢc tính duyên sinh của mọi sự kiện 
- các động tác này không thể tự mình xẩy ra nếu không 
có những điều kiện. Các động tác này không do thần 
linh hay một quyền lực nào tạo ra, và các động tác này 
không bao giờ xảy ra nếu không có nguyên nhân. Có 
nguyên nhân hay điều kiện cho mỗi động tác, và điều 
kiện chính là tác ý tiên khởi xẩy ra trước mỗi động tác. 
Đây là điều mà thiền sinh sẽ khám phá đưỢc khi họ 
chuyên tâm chú niệm. 


150 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Khi thiền sinh thông hiểu tính duyên sinh của mỗi 
động tác, và các động tác này không do thần linh hay 
quyền lực nào tạo ra, họ sẽ thông hiểu đưỢc rằng các 
động tác sinh khởi là do tác ý. Họ thông hiểu đưỢc rằng 
tác ý là điều kiện để động tác đưỢc xẩy ra. 

Từ đó, sự liên hệ giữa cái tạo điều kiện và cái bị 
điều kiện hóa đưỢc hiển lộ. Trên căn bản của sự hiểu 
biết này, thiền sinh gỡ bỏ mọi hoài nghi về Danh và sắc 
qua sự nhận thức rằng danh và sắc không thể khởi sanh 
nếu không có điều kiện. 

Với sự thông hiểu rõ ràng về tính duyên sinh của 
vạn vật, và với tình trạng vượt thoát ra khỏi mọi hoài 
nghi về danh và sắc, người thiền sinh đưỢc xem là đã 
gần đến mức độ của vị “cận Tư Đà Hoàn” hay “tiểu Tư 
Đà Hoàn” (lesser Sopatana) 

Tu Đà Hoàn là người bước chân vào dòng suôi 
chảy đến Niết Bàn, người đã “nhập dòng” (dự lưu), đã 
đạt đến giai đoạn đầu tiên của sự giác ngộ. Vị “cận Tư 
Đà Hoàn” không phải thật sự là “dự lưu”, nhưng đưỢc 
xem như chắc chắn sẽ đưỢc sanh vào những cảnh giới 
tương đôl sung sướng, như cõi người và cõi trời. Một 
người đã tiến đến mức “cận Tư Đà Hoàn” không thể tái 
sinh vào một trong bôn cảnh khổ như a-tu-la, ngạ quỷ, 
cảnh thú và địa ngục. 

Mức độ “cận Tư Đà Hoàn” có thể đạt đưỢc bằng 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 151 


cách hành trì pháp thiền hành, luôn luôn chú tâm vào 
các động tác của bước đi. Đây là lợi ích quan ttọng nhất 
của pháp thiền hành. Sự kinh nghiệm này không dễ 
thành đạt, nhưng một khi đã đạt đến đó rồi thì biết chắc 
rằng sẽ đưỢc tái sanh trong cảnh giới sung sướng nhàn 
lạc, trừ phi họ còn dễ duôi tạo nghiệp ác và do đó, phải 
bị sa đọa. 

Tam Pháp Ấn 

Khi thiền sinh thông hiểu rằng danh sắc sinh khởi 
và hoại diệt trong mỗi khoảng khắc, họ sẽ thông hiểu 
rằng danh và sắc là vô thường, họ cũng sẽ thông hiểu 
tính cách vô thường của các tiến trình dở chân lên, và 
họ cũng sẽ thông hiểu tính cách vô thường của sự hay 
biết tác động dở chân lên. Sự hiện hữu của trạng thái 
“hoại-diệt-tiếp theo sinh-khởi” là dấu hiệu, hay đặc tính, 
biểu lộ cho biết rằng nó không trường tồn. Nếu muốin 
xác định một vật gì là thường còn hay vô thường biến 
chuyển, ta phải cô" gắng xem xét - qua năng lực của 
pháp thiền hành - rằng vật đó có phải là đôi tưỢng của 
một tiến trình sinh khởi rồi hoại diệt không ? Nếu khả 
năng thiền định của ta có đủ năng lực giúp ta thây đưỢc 
sự sanh diệt của hiện tưỢng, thì lúc đó ta mới có thể 
quyết định một cách chắc chắn rằng hiện tưỢng đưỢc 
quán sát là vô thường. Bằng cách đó, thiền sinh có thể 
quán sát sự hiện hữu của tác động dở chân lên và sự 
nhận thức chuyển động đó. Rồi chúng lại tan biến, 


152 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


nhường chỗ cho chuyển động đưa chân tới trước và sự 
nhận thức chuyển động đưa chân tới trước. Các động 
tác này sinh rồi diệt, sinh rồi diệt, và thiền sinh tự mình 
thông hiểu tiến trình này - không cần phải chấp nhận 
hay tin tưởng qua một quyền lực ngoại vi nào, mà cũng 
không cần phải dựa vào lời tường thuật của một người 
nào khác. 

Khi thiền sinh thông hiểu danh và sắc khởi sinh rồi 
hoại diệt, họ thông hiểu rằng danh và sắc là vô thường. 
Khi thấy danh và sắc là vô thường thì họ sẽ thấy tiếp 
theo rằng chúng là những gì bất toại ý, tức đau khổ, bởi 
vì luôn luôn bị trạng thái sinh diệt áp bức đè nén. Sau 
khi thông hiểu bản chất vô thường và bất toại ý của vạn 
vật, thiền sinh thấy rằng họ không thể làm chủ đưỢc, 
không thể kiểm soát cũng không thể cản ngăn không 
cho chúng khởi sanh. Điều này có nghĩa là hành giả 
trực nhận rằng không có bản ngã hay một linh hồn bên 
trong để ra lệnh cho chúng đưỢc trường tồn. Sự vật chỉ 
sinh khởi rồi hoại diệt theo định luật thiên nhiên. Nhờ 
thấu hiểu như thế, thiền sinh thấu hiểu đưỢc đặc tính 
thứ ba của các hiện tượng hữu vi (tức là hiện tưỢng tùy 
thế, chỉ hiện hữu tùy thuộc điều kiện), đặc tính vô ngã 
(anatta), một đặc tính của mọi vật vô"n không có bản 
ngã. Một ý nghĩa khác của anatta, vô ngã, là không có 
chủ nhân - nghĩa là không có một thực thể nào, linh hồn 
nào, một quyền lực nào có thể làm chủ đưỢc định luật 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 153 


thiên nhiên của vạn pháp. 

Như thế, đến lúc đó, thiền sinh đã thông hiểu đưỢc 
tam Pháp An hay ba đặc tính của mọi hiện tưỢng hữu vi 
là vô thường (annica), khổ (dukkha), và vô ngã (anatta). 
Thiền sinh có thể thông hiểu ba đặc tính này bằng cách 
theo dõi bám sát các động tác “bước chân đi” và “sự 
giác tỉnh hay biết” mỗi động tác. Khi chuyên tâm chú 
niệm vào các chuyển động này, họ sẽ thấy vạn vật khởi 
sinh và hoại diệt, và từ đó, họ sẽ tự mình nhận thức 
đưỢc tính vô thường, khổ, và vô ngã của tất cả mọi hiện 
tưỢng hữu vi. 

Tâm Xả Ly 

Bây giờ chúng ta hãy khảo sát chi tiết về các động 
tác của pháp đi kinh hành. Giả sử ta quay phim, thâu 
hình tác động bước chân dở lên. Giả sử thêm rằng khi 
dở chân lên thì mất một giây đồng hồ, và giả sử rằng 
máy quay phim có thể chụp đưỢc ba mươi sáu (36) ảnh 
trong mỗi giây. Sau khi quay phim, nhìn lại những tấm 
ảnh riêng rẽ ttong cuộn phim, ta sẽ thấy rằng mặc dù dở 
bước chân lên có vẻ chỉ là một động tác, nhưng thực ra 
đó là 36 sự chuyển động. Mỗi tấm ảnh cho ta thấy các 
cử động khác nhau, mặc dù sự khác biệt này rất nhỏ mà 
ta thường không để ý đến. Nếu máy quay phim đó có 
thể chụp đưỢc một ngàn tấm ảnh trong một giây thì sao 
? Lúc đó, ta lại sẽ thấy có một ngàn động tác trong một 
chuyển động dở bước chân, cho dù động tác này hầu 


154 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


như khó phân biệt đưỢc. Nếu máy quay phim có thể 
chụp đưỢc một triệu tấm ảnh trong một giây - điều này 
chưa xảy ra, nhưng một ngày nào đó sẽ có như thế - thì 
lúc đó, ta sẽ thấy có một triệu động tác trong một hiện 
tưỢng mà ta cho rằng chỉ có một chuyển động duy nhất. 

Nỗ lực trong pháp môn thiền hành là để thấy các 
chuyển động của ta như máy quay phim ghi lại từng 
tấm ảnh một. Ta cũng muôn quán sát sự hay biết tác 
động và ý định muôn bước tới xảy ra trước mỗi động 
tác. Như thế, ta mới khâm phục năng lực trí tuệ minh 
sát của Đức Phật, qua đó Ngài đã thấy tất cả mọi chuyển 
động. Khi dùng chữ “thấy” hay “quán sát” trong tình 
huông của chúng ta thì đó chỉ có nghĩa là ta có thể thấy 
một phần qua lối trực tiếp, một phần qua lôl suy diễn; ta 
không thể nào thấy trực tiếp cả triệu chuyển động như 
Đức Phật đã thấy. 

Trước khi thiền sinh tập pháp đi kinh hành, họ tưởng 
rằng một bước đi chỉ là một động tác. Sau khi thiền 
quán về động tác đó, họ thấy có ít nhất là bôn động tác. 
Nếu quán sát sâu xa hơn, họ sẽ hiểu rằng mỗi động tác 
này lại bao gồm cả triệu động tác nhỏ khác. Như thế họ 
thấy danh và sắc (nama và rupa), tâm và vật chất, khởi 
sinh rồi hoại diệt, là vô thường. Bằng cảm nhận thông 
thường, chúng ta không thể thấy vô thường của vạn vật 
vì tính vô thường đó bị che phủ bởi một ảo tưởng của sự 
liên tục. Ta tưởng rằng chỉ có một động tác liên tục, 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 155 


nhưng nếu nhìn kỹ hơn, ta sẽ thấy rằng cái ảo tưởng về 
liên tục đó có thể bị phá vỡ. Áo tưởng đó bị phá vỡ 
bằng cách quán sát trực tiếp các hiện tưỢng vật lý, từng 
phần, từng chút, khi chúng khởi sinh và hoại diệt. Giá 
trị của thiền quán là ở khả năng của ta để gỡ bỏ màn ảo 
tưởng liên tục và khám phá thực chất vô thường. Thiền 
sinh có thể khám phá bản chất vô thường này qua nỗ lực 
của chính họ. 

Sau khi trực nhận rằng mọi vật đưỢc cấu tạo bởi 
nhiều phần nhỏ, rằng chúng xẩy ra rời rạc, và sau khi 
quán sát từng mảnh vụn một, thiền sinh trực nhận rằng 
không có gì trên đời để họ tham thủ, bám níu, để họ 
thèm muôn. Nếu thấy vật gì mà một thời nào trước kia 
ta tưởng là tốt đẹp, đang bị băng hoại và hủy diệt, ắt 
chúng ta không còn chú ý đến nó nữa. Thí dụ như khi 
xem một bức tranh sơn dầu thật đẹp. Ta nghĩ rằng nước 
sơn và tấm vải dường như là một thực thể rắn chắc, đồng 
nhất. Nhưng nếu đưa bức tranh qua một kính hiển vi 
cực mạnh, ta sẽ thấy bức tranh có nhiều lỗ hỗng và 
khoảng trông. Sau khi thấy bức tranh đưỢc cấu tạo bởi 
những khoảng trông, ta không còn chú ý đến nó , và 
không còn tham luyến nó nữa. Các nhà vật lý học hiện 
đại biết rất rõ ý tưởng này. Họ đã quan sát sự vật với 
những dụng cụ cực mạnh, và thấy rằng vật chất chỉ là 
giao động của các hạt tử và năng lượng luôn luôn thay 
đổi - không có bản thể thường còn nào trong đó cả. 


156 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Bằng cách trực nhận sự vô thường bất tận đó, thiền sinh 
thông hiểu rằng không có gì đáng để thèm muôn, không 
có gì đáng để chấp thủ trong thế giới hiện tưỢng này. 

Kết luận 

Giờ đây chúng ta hiểu đưỢc các lý do của pháp thiền 
hành. Ta hành trì thiền Minh Sát vì muôn gỡ bỏ mọi 
chấp thủ và mọi luyến ái về sự vật. Qua sự thông hiểu 
ba đặc tính của kiếp sinh tồn - vô thường, khổ, và vô 
ngã - ta gỡ bỏ đưỢc sự luyến ái. Ta bỏ luyến ái vì không 
muôn phiền não. Khi nào còn chấp thủ và luyến ái, thì 
luôn luôn còn đau khổ. Nếu ta không muôn đau khổ thì 
phải loại trừ chấp thủ và luyến ái. Ta phải thông hiểu 
rằng mọi vật chỉ là danh và sắc khởi sinh và hoại diệt, 
và chúng không có tự tánh. Khi trực chứng đưỢc điều 
này, ta sẽ có thể buông bỏ tâm chấp thủ vào mọi vật. 
Nếu không thực chứng đưỢc như thế - cho dù chúng ta 
có đọc nhiều sách, đi nghe nhiều buổi thuyết giảng, hoặc 
tham dự nhiều cuộc thảo luận về sự từ bỏ tâm chấp thủ 
- ta sẽ không thể nào thoát khỏi tâm chấp thủ. Điều 
cần thiết là chính ta phải có một kinh nghiệm trực tiếp 
để thật sự thấy rằng vạn vật hữu vi đều mang dấu hiệu 
của vô thường, khổ, và vô ngã. 

Vì thế, ta phải chú tâm quán niệm khi đi, cũng như 
khi ngồi hoặc nằm xuông. Sư không chủ trương cho 
rằng chỉ có thiền hành là đưa đến thực chứng tôl hậu và 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 157 


khả năng hoàn toàn từ bỏ lòng tham thủ. Tuy nhiên, đi 
kinh hành là một pháp môn hành thiền có giá trị như 
pháp thiền tọa và các pháp thiền Minh Sát (Vipassana) 
khác. Đi kinh hành giúp ta phát triển tâm ý. Pháp này 
có nhiều sức mạnh như là pháp quán niệm hơi thở hoặc 
các pháp quán niệm phồng xẹp của bụng. Đây là một 
dụng cụ hữu hiệu để ta loại bỏ tâm bất thiện. Đi kinh 
hành để đạt đưỢc tuệ giác, để thấy đưỢc thực chất của 
vạn vật. Vậy ta phải nỗ lực hành trì pháp này cũng như 
pháp tọa thiền hay các pháp thiền khác. 

Qua sự hành trì pháp thiền Minh Sát trong mọi tư 
thế, kể cả trong lúc bước đi, Sư cầu mong các bạn đạt 
đưỢc thanh tịnh viên mãn ngay trong kiếp sông này. 


NLTV 1995 


158 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 159 






160 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 





-«■ 

bK 

ĩíCr 



1 

0 





CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 161 


TỨ DIỆU ĐÊ 


Tứ Diệu Đế là giáo lý cô"t tủy của đạo Phật. Trong 
suốt bôn mươi lăm năm truyền bá giáo pháp, tất cả những 
lời Phật dạy đều đặt trên nguyên lý căn bản của Tứ 
Diệu Đế, không một bài pháp nào của Ngài lại ra ngoài 
giáo lý cô"t lõi này. Đó là Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và 
Đạo đế. 

Đức Phật dạy: “Vĩ không thấy được bốn điều này 
mà Như Lai cũng như các con phải trôi lăn mãi trong vô 
sô' cõi giới luân hồi, phải chịu bao đau khổ trong chuỗi 
dài sanh tử qua vô lượng kiếp ”. Bôn điều này đưỢc gọi 
là Tứ Diệu Đế vì chúng là bôn chân lý cao thượng đưỢc 
khám phá bởi Chư Phật, thấu suô"t và kinh nghiệm bởi 
các vị giác ngộ và bất cứ ai thực chứng đưỢc bôn điều 
này đều trở thành bậc thánh nhân cao thượng. 

Thường người ta hay nói “Chân lý chỉ có một” 
và những vị giáo chủ của các tín ngưỡng đã tuyên thuyết 


162 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


chân lý một cách khác nhau. Nhưng Đức Phật dạy có 
bôn chân lý tất cả. Theo đạo Phật, chân lý không nhất 
thiết phải là một điều gì cao siêu hay thiện mỹ nhưng 
chỉ là sự thật. Thí dụ như trong Tạp Đế, chân lý thứ hai, 
thì Tham ái là nguyên nhân của Khổ. Tham ái là một 
trạng thái tâm hay tâm sở bất thiện, nhưng nó là một 
thực tại, là gô"c rễ đích thực của mọi khổ đau, ô nhiễm 
nên là chân lý hay là sự thật về nguyên nhân của Khổ. 

Bôn chân lý này luôn luôn hiện hữu trong cõi 
nhân gian. Chúng sanh vì si mê lầm lạc nên không thấy 
đưỢc chúng cho đến khi có một vị Phật ra đời, khám 
phá ra sự có mặt của bôn sự thật này rồi truyền dạy lại 
cho những ai có tai muôn nghe, có tâm muốn học. Các 
vị Phật trước Đức Phật cồ Đàm cũng đã từng khai thị 
Tứ Diệu Đế nhưng sau khi các Ngài nhập diệt, giáo 
pháp của các Ngài dần dần bị mai một. Đến khi Đức 
Phật Cồ Đàm ra đời, cũng theo hành ttạng của Chư Phật 
quá khứ, Ngài đã tự mình khai ngộ Tứ Diệu Đế không 
thầy chỉ dạy. Đức Bồ-tát lìa bỏ cuộc sông xa hoa khi 
Ngài vừa hai mươi chín và tu khổ hạnh trong suô"t sáu 
năm trường. Ngài thành đạo sau khi thực hành Trung 
Đạo, từ bỏ hai cực đoan lợi dưỡng và khổ hạnh. Ngay 
trong giây phút Giác ngộ, Ngài chứng nghiệm đưỢc Tứ 
Diệu Đế. Sau đó Ngài tuyên giảng giáo lý này để hóa 
độ chúng sanh. 

Chúng ta sẽ có khái niệm rõ hơn về bôn chân lý 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 163 


này qua thí dụ sau. Một bác sĩ giỏi chẩn bệnh cho một 
người, kết luận người này bị bệnh, cho biết nguyên nhân 
của căn bệnh cùng khả năng trị lành bệnh bằng cách kê 
toa thuôc và căn dặn cách dùng thuốc. Đức Phật chính 
là vị y sĩ. Ngài đã chẩn đoán đưỢc căn bệnh khổ đang 
hoành hành chúng sanh. Ngài biết rõ nguyên nhân nào 
đưa đến chứng bệnh này cũng như Ngài đã cho ra phương 
thuôc để dứt trừ bệnh khổ. 

Trong kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh đầu tiên, 
tuyên giảng cho năm vị đệ tử đầu tiên, Đức Phật gọi 
phương thức để chấm dứt khổ này là Trung Đạo vì nó 
xa lìa hai cực đoan: chìm đắm trong dục lạc và miệt 
mài trong khổ hạnh. Trung Đạo chính là Bát Chánh 
Đạo, là liều thuôc cứu khổ chúng sanh. 

Người bệnh nhận thuôc từ tay vị y sĩ nhưng không 
tự mình uô"ng vào thì làm sao hết bệnh? Đem thuốc về 
nhà để nhìn, để cất thì làm sao hưởng đưỢc lợi ích đích 
thực của vị thuôc kia. Tương tự khi thọ lãnh giáo pháp 
từ Đức Phật, ta phải hiểu rằng giáo pháp là để thực hành, 
để tự mình kinh nghiệm chứ không phải để bàn luận, 
đọc tụng hay chỉ để học qua cho thỏa mãn tri thức. Chỉ 
khi nào ta y cứ theo lời dạy của Đức Bổn Sư, áp dụng 
đúng đắn, chính xác và trọn vẹn phương pháp thực hành 
của Ngài vào công phu tu tập của chính bản thân, lúc đó 
ta mới đích thực hưởng đưỢc lợi lạc của giáo pháp. 

Tóm lại Tứ Diệu Đế bao gồm bôn chân lý về Khổ, 


164 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Tập, Diệt và Đạo; 


Chân lý về Khổ (Khổ Đế) 

Đã mang kiếp người thì thân ta ngày càng già nua 
suy hoại theo từng năm tháng, ngày giờ, phút giây Cho 
dù bề ngoài ta trông vẫn còn trẻ trung khỏe mạnh nhưng 
bên trong, tiến trình của lão hóa vẫn lặng lẽ xảy ra. 
Chính cái sự phải chịu già này là Khổ mà ai cũng có thể 
nhận biết đưỢc dễ dàng. Bệnh hoạn là Khổ, điều này ai 
cũng hiểu. Chết là Khổ. Không ai có thể tránh đưỢc 
cái chết. Tầ"t cả mọi người đến một ngày nào đó phải 
đôd diện với cái chết của chính mình. Phải sông gần 
người mình không ưa, phải ở nơi mình không thích là 
Khổ. Xa lìa người mình thương, mất mát điều mình 
quý, mong cầu mà không đưỢc toại nguyện tất cả đều 
là Khổ. 

Đức Phật dạy mọi sự trên thế gian này đều mang 
tính chất Khổ. Nhưng có người đặt câu hỏi như sau: 
“Thế những khi đang hưởng hạnh phúc với người thân 
thương, đang đưỢc ăn no mặc ấm, sức khỏe dồi dào, 
cuộc sông an vuị như vậy sao gọi là Khổ đưỢc?”. về 
điều này Đức Phật cũng có dạy rằng cho dù các hạnh 
phúc thế gian có tô"t đẹp đến mấy, nhưng trong sự phân 
tích tuyệt đôd, chúng vẫn mang bản chất Khổ vì có lúc 
sẽ chấm dứt, sẽ làm cho người hưởng hạnh phúc bị đau 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 165 


khổ vì mất mát, lo sỢ 

Do đó Đức Phật dạy: “Bám níu, chấp thủ vào ngũ 
uẩn là Khổ”. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức 
là thân và tâm, của mọi chúng sanh hữu tình. 

Để thật hiểu về Khổ, ta cần biết qua định nghĩa của 
Khổ (Dukkha). Thường khi nghe hay nói về Khổ, ta 
nghĩ ngay đến những đau đớn nơi thân hoặc phiền não 
trong tâm. Nhưng chữ Dukkha bao gồm ý nghĩa rộng 
lớn và sâu sắc hơn nhiều. Đức Phật dạy: “Cái gì vô 
thường, cái đó là Khổ”. Vô thường là điều kiện cần và 
đủ của Khổ. Trong thế gian này có cái gì là trường tồn 
vĩnh cửu, là không phải chịu sự đổi thay? 

Nhưng vô thường nghĩa là gì? Vô thường là cái gì 
sanh rồi diệt, có bắt đầu và rồi có chấm dứt. Và cái gì 
nằm trong vòng áp chế của sanh và diệt, cái đó là Khổ. 
ở đây ta có thêm một định nghĩa khác về Khổ: “Khổlà 
bị áp chế bởi sanh diệt”. 

Do đó từ những định nghĩa trên, tất cả các pháp 
(ngoại trừ Niết Bàn) là Khổ (Dukkha) vì đều bị áp chế 
bởi vô thường, sanh diệt. 


Chân lý về Nguyên Nhân của Khổ (Tập Đế) 

Sanh vào cõi người, chúng ta phải gánh chịu nhiều 
đau khổ của kiếp nhân sinh: sanh, già, bệnh chết, bất 


166 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


toại nguyện Nếu chúng ta không sanh làm người, ta sẽ 
không phải chịu những khổ đau này. 

Nhưng Sanh do đâu mà có? Là do tham ái, bám níu 
vào sự sông. Tham ái, chấp thủ thúc đẩy chúng sanh 
tạo nghiệp thiện hoặc bất thiện để rồi sẽ nhận lãnh quả 
báo của những nghiệp này ngay trong kiếp hiện tại hay 
ở những kiếp tương lai. Nếu không còn tham ái, chúng 
ta sẽ không tạo nghiệp. Các vị Phật và A-la-hán đã dập 
tắt mọi ô nhiễm trong tâm, trong đó có tham ái, nên 
không còn tạo nghiệp, không phải tái sanh. 

Tham ái không phải là nguyên nhân duy nhất đưa 
đến sự tái sanh vì tham ái luôn đi kèm với Vô minh. Vô 
minh là không thấu hiểu được bản chất của sự vật, không 
thấy được sự vật đúng như chúng là. Trong bài kinh 
Chuyển Pháp Luân, khi Đức Phật giảng về Tập Đế, Ngài 
chỉ nêu Tham ái là nguyên nhân của Khổ. Nhưng ta 
phải hiểu là Tham ái và Vô minh luôn luôn đi đôi với 
nhau và là nguồn gô"c của mọi đau khổ. 

Tham ái, dịch từ Phạn ngữ Tanhã, nghĩa sát là “sự 
khát”. Chúng sanh khao khát sự sông còn, dưới mọi 
hình thức, như người khát nước và vì cái khát này, chúng 
sanh tạo tác bao nghiệp thiện và bất thiện để rồi nhận 
lãnh quả báo của chúng. Thấy và chấp nhận đưỢc Tham 
ái là nguyên nhân của Khổ, của tái sanh quả là điều 
không mấy dễ dàng. Để xuyên thấu đưỢc gô"c rễ của 
Khổ, của tái sanh ta phải hành thiền, phải đạt đến những 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 167 


tầng thiền cao đủ để có một trí tuệ nhìn rõ đưỢc chúng 
sanh chết từ kiếp này rồi tái sanh qua kiếp kế. Các vị 
Phật và A-la-hán đã từng thấy như vậy nhờ thấu suô"t 
đưỢc lý duyên sinh, quán chiếu đưỢc Khổ là do Tham ái 
và Vô minh tạo tác. 

Tuy nhiên chúng ta cũng có thể hiểu đưỢc liên hệ 
nhân quả giữa Tham ái và Khổ qua thí dụ đơn giản như 
sau: Ta xem báo thấy tin một tai nạn máy bay vừa xảy 
ra, có thể ta nhủ thầm “thật tội nghiệp thay cho các nạn 
nhân”. Nếu họ hoàn toàn không có chút liên hệ gì với 
ta chắc chắn ta sẽ không buồn khổ. Nhưng nếu có một 
trong những nạn nhân kia là bạn của ta, ta sẽ cảm thấy 
thương tâm nuối tiếc hơn. Và nếu nạn nhân đó lại là 
người thân trong gia đình như cha, mẹ, vỢ, chồng, con, 
cháụ ta sẽ đau khổ đến mức nào! Chúng ta khổ nhiều 
hay ít thật sự không vì nghe tin tai nạn kia mà do sự 
thương yêu, dính mắc của ta dành cho người trong cuộc. 
Khi ta đánh mất một kỷ vật từ người ta yêu quý hay từ 
một người không thân thiết, nỗi tiếc rẻ của ta sẽ rất 
khác nhau dù hai tặng vật có giông như nhau. Có sự 
khác biệt ấy chẳng qua vì tâm luyến ái ta dành cho 
người tặng mà thôi. Nguyên nhân của Khổ là tham ái. 
Càng ít tham ái, càng ít Khổ. Không còn tham ái, ta 
không còn Khổ. 

Chân lý về Sự Chấm Dứt Khổ (Diệt Đế) 

Đức Phật dạy về chân lý thứ ba như sau: “Sự chấm 


168 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


dứt hoàn toàn tham ái là Sự chấm dứt khổ”. Ngài không 
nói muốin chấm dứt khổ phải chấm dứt ngũ uẩn tức chấm 
dứt thân tâm này. Vì sao? Vì tham ái là nguyên nhân. 
Khi ta diệt đưỢc cái nhân, ta sẽ diệt luôn đưỢc cái quả. 
Khi tham ái bị tận diệt thì quả của nó không còn. Chân 
lý thứ ba này, Diệt Đế, còn đưỢc gọi là Niết Bàn, là sự 
dập tắt Khổ hoàn toàn. 

Niết Bàn thực sự không thể mô tả qua ngôn từ bình 
thường. Sông trong một thế giới quy ước, con người 
phải dùng từ ngữ chế định để trao đổi ý nghĩ. Trong khi 
đó Niết Bàn vượt ra ngoài mọi ý niệm quy ước nên từ 
ngữ không thể diễn đạt trọn vẹn đưỢc Niết Bàn. 

Nếu nói Niết Bàn là cái gì vượt thoát mọi khổ đau, 
vậy “cái gì” này là gì? Khi nói “cái gì” tức là nói về 
một thực tại có sanh có diệt. Còn bảo rằng Niết Bàn là 
một trạng thái hoàn toàn trông vắng thì “trạng thái ” ấy 
cũng phải có sanh có diệt. Nếu nói Niết Bàn là một nơi 
mà Khổ không có mặt, vậy “nơi ” này là một cõi, một 
cảnh giới, một nơi chôn nào chăng? 

Vì không thể tránh dùng ngôn từ quy ước nên ta 
phải dùng chữ “cái gì” để diễn tả Niết Bàn: Niết Bàn 
là “cái gì ” mà nhờ đó mọi ô nhiễm ttong tâm đưỢc tận 
diệt. “Cái gì ” mà khi tâm bắt đưỢc “nó ” làm đôl tưỢng, 
tâm có khả năng diệt tận ô nhiễm. Do căn cơ chín muồi 
và ba-la-mật tròn đủ, ta có khả năng thành tựu sự diệt 
tận này. Trong tâm của các vị Phật và A-la-hán, các ô 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 169 


nhiễm đã đoạn tận sẽ không bao giờ có cơ sanh khởi trở 
lại. Diệt tận ô nhiễm ở đây có nghĩa là diệt tận nguồn 
gốc của chúng để chúng không còn khả năng trở lại 
trong tương lai. 

Một khía cạnh khác của Niết Bàn là sự chấm dứt 
tái sanh, sự không còn trở lại của thân và tâm. Sau khi 
một vị Phật hay A-la-hán nhập diệt, thân và tâm các 
Ngài sẽ không còn hiện hữu. Còn chúng sanh phàm 
nhân trái lại luôn bám níu vào sự sông còn, luôn ham 
sông sỢ chết cho nên khi biết rằng Niết Bàn (vô dư) là 
sự chấm dứt hoàn toàn của thân và tâm, có nhiều người 
sẽ không mấy ưa thích Niết Bàn. 

Niết Bàn là sự không hiện hữu, trong khi đó con 
người luôn luôn muôn hiện hữu ở cõi người hay cõi trời. 
Niết Bàn quả thật khó hiểu, khó thành tựu và cũng có 
lúc khó ham thích. 

Chân lý về Con Đường Chấm Dứt Khổ (Đạo Đế) 

Chân lý thứ tư, Đạo Đế, con đường đưa đến Sự chấm 
dứt Khổ chính là Bát Chánh Đạo. Phần giảng này sẽ 
không đi vào chi tiết của tám yếu tô" nhưng ta cần biết là 
khi tám yếu tô" này có mặt trong tâm ta, lúc đó ta đang 
vun bồi Bát Chánh Đạo. 

Hành thiền Minh Sát Vipassana là cách chúng ta tu 
tập Bát Chánh Đạo đúng đắn, trọn vẹn và cụ thể nhâ"t. 
Người hành thiền Vipassana đưỢc hướng dẫn phải luôn 


170 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


chú tâm ghi nhận đôi tưỢng đang sanh khởi và nổi bật 
trong giây phút hiện tại như hơi thở, chuyển động phồng 
xẹp của bụng, cảm giác trên thân Khi chú tâm ghi nhận 
các hiện tưỢng thân tâm đó là hành giả đang có Chánh 
Tinh Tấn. Không có sự tinh tấn này, chánh niệm hay sự 
ghi nhận, theo dõi đôd tưỢng sẽ không có mặt. Chánh 
Niệm sanh khởi khi tâm đưỢc hướng đến và tiếp xúc với 
đôd tượng một cách chính xác. 

Với sự cô" gắng giữ tâm trên đôi tưỢng, chánh niệm 
sẽ càng lúc càng vững vàng hơn, dần dần Chánh Định 
sẽ sanh khởi trong tâm hành giả. Khi tâm định tăng 
trưởng hành giả sẽ thây đưỢc rõ ràng tiến trình sanh diệt 
của các hiện tượng thân và tâm. Hành giả sẽ tự mình 
kinh nghiệm đưỢc đặc tính vô thường của chúng, sẽ tự 
thây chúng là bâ"t toại nguyện và vô ngã. Lúc đó, Chánh 
Kiến đang có mặt trong tâm hành giả. 

Chánh kiến là sự hiểu biết rõ ràng về bản chất đích 
thực của sự vật do kinh nghiệm thân chứng chứ không 
vay mưỢn từ kinh sách hay nghe lại từ thầy tổ. Như vậy, 
đến giai đoạn này, hành giả đang vun bồi Chánh Tinh 
Tân, Chánh Niệm, Chánh Định và Chánh Kiến. 

Chánh hướng tâm hay Chánh Tư Duy là một tâm sở 
có nhiệm vụ hướng tâm đến đôi tưỢng. Không đưỢc sự 
nhắm hướng (aiming) này, tâm sẽ không gặp đưỢc đôl 
tưỢng, sẽ không ghi nhận chính xác đôi tưỢng (niệm) sẽ 
không an trụ trên đôi tưỢng (định) sẽ không thây rõ đưỢc 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 171 


bản chất của đôl tượng (tuệ). Trong khi thực hành thiền 
Minh Sát, Chánh hướng tâm không phải là tư duy đúng, 
suy nghĩ đúng nhưng là một tâm sở riêng biệt với phận 
sự riêng biệt của nó. Như trường hỢp một du khách đến 
một thành phô" lạ nếu không có người dẫn đường, người 
â"y sẽ không tìm đưỢc người mình cần gặp. 

Vậy khi hành thiền tô"t đẹp, trong tâm hành giả đã 
hội đủ năm yếu tố hoạt động của Bát Chánh Đạo là 
Chánh Hướng Tâm, Chánh Tinh Tân, Chánh Niệm, 
Chánh Định và Chánh Kiến. 

Trong khi đang hành thiền, ba yếu tố: Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp và Chánh Mạng thật sự không có mặt 
trong tâm hành giả, nhưng đã đưỢc giữ vẹn tròn trước 
khi người â"y ngồi xuông hành thiền. Mỗi ngày trong 
khóa thiền, các thiền sinh đều thọ tám giới hoặc năm 
giới và quyết tâm giữ giới trong sạch. Thường thiền 
sinh thực hành “Tịnh khẩu” (Noble silence), khi trình 
pháp với vị thầy, chỉ nói lời chân thật, không thêm bớt, 
tưởng tưỢng đó là đang giữ Chánh Ngữ. Ngoài ra thiền 
sinh cũng không phạm các giới sát sanh, trộm cắp, tà 
dâm, dùng châ"t say tức là đang có Chánh Nghiệp và 
Chánh Mạng. 

Do đó, một hành giả khi thực tập thiền quán 
Vipassana là đang hành trì Bát Chánh Đạo tích cực, cụ 
thể nhâ"t để tiến đến mục tiêu tôi thượng là chứng ngộ 
Tứ Diệu Đế. Mỗi chân lý trong Tứ Diệu Đế đòi hỏi 


172 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


chúng ta phải làm một việc khác nhau. Đôl với chân lý 
thứ nhất về Khổ, ta cần thấy, hiểu tường tận và sâu sắc. 
Trong đời sông hằng ngày, thấy đưỢc Khổ là điều không 
mấy khó nhưng đó chỉ là những hiểu biết hời hợt bên 
ngoài. Ai thật sự hiểu về Khổ sẽ thấy Khổ khắp nơi, 
Khổ ngay trong giây phút đang hưởng hạnh phúc trên 
thế gian này. Nhất là khi hành thiền tích cực, với bất cứ 
đôl tưỢng nào hành giả chú tâm chánh niệm, hành giả 
chỉ thấy nó liên tục sanh diệt không ngừng nghỉ. Đó 
mới thực sự là cách thấu triệt sâu sắc nhất về cái Khổ. 
Đôl với chân lý thứ hai, ta phải tận lực diệt bỏ tham ái, 
nguyên nhân của Khổ. Với chân lý thứ ba, ta phải cô" 
gắng tự mình kinh nghiệm cho đưỢc Niết Bàn, sự dập 
tắt của Khổ. Muốín thành đạt đưỢc cứu cánh cao thượng 
â"y ta phải viên mãn chân lý thứ tư bằng cách không 
ngừng hành trĩ và phát triển Bát Chánh Đạo. 

Trong suô"t bôn mươi lăm năm hóa độ, cứu giúp 
chúng sanh, tất cả những phương thức giảng dạy của 
Đức Phật không bao giờ xa rời giáo lý Tứ Diệu Đế. 
Ngài khẳng định: “Như Lai chỉ dạy duy nhất có một 
điều: Đó là Khổ và Dứt Khổ”. 

Đôi với thiền sinh chúng ta, điều cần thiết và quan 
trọng là phải tự chính mình bước lên con đường đưa đến 
sự châ"m dứt Khổ, phải ráo riết tu tập cho đến khi chứng 
ngộ đưỢc Tứ Diệu Đế, tẩy trừ mọi ô nhiễm trong tâm. 
Không ai khác có thể thanh lọc tâm cho ta. Không ai 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 173 


khác có thể truyền trao sự giác ngộ cho ta. 

Để học hiểu chuyên sâu hơn về Tứ Diệu Đế, các 
bạn nên tìm đọc cuô"n “The Word of The Buddha ” của 
Đại Đức Nyanatiloka, một vị cao tăng người Đức tại Sri 
Lanka, mất năm 1956. Trong cuô"n “The Word oỷThe 
Buddha”, tác giả ghi chép và kết tập từ rất nhiều bài 
kinh khác nhau những lời giảng dạy về Tứ Diệu Đế do 
chính Đức Phật dạy chứ không từ một vị thầy tể nào 
khác. Với cuô"n sách này, các bạn có thể học qua chính 
Phật ngôn chi tiết về giáo lý Tứ Diệu Đế. 

NLTV 1993 


174 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 175 


NIẾT BÀN QUA BÁT CHÁNH ĐẠO 


Hôm nay Sư sẽ giới thiệu một bài pháp lớn của Hòa 
thượng Mahasi đưỢc in thành sách bằng tiếng Miến và 
sau đó đưỢc chuyển dịch sang Anh ngữ có tựa đề là 
“Đường đến Niết Bàn qua Bát Chánh Đạo”. 

Đôl với những ai chưa có dịp tìm hiểu gì về thiền 
Minh Sát thì các quyển sách của Ngài Mahasi không có 
gì là đặc sắc, cũng chẳng mang lại hứng thú nào cả. 
Nhưng với người nào đã hành thiền Minh Sát thì kinh 
sách của Ngài vừa là nguồn tài liệu phong phú vừa là 
những lời sách tấn quý báu trên bước đường tu tập. Nhiều 
người học thiền cũng từng nói là một khi đã đọc đưỢc 
những bài pháp của Ngài rồi thì họ không còn muôn tìm 
đọc thêm các sách Phật pháp nào khác nữa. Đặc điểm 
của Ngài Mahasi là khi thuyết giảng bất cứ một đề tài 
nào, Ngài luôn luôn giải thích thật khúc chiết, tường tận 
những điểm đưỢc trích dẫn trong kinh điển cũng như 


176 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


trong Chú giải đồng thời mi nh họa bằng các kinh nghiệm 
thân chứng, đan kết thật sinh động giữa lý thuyết và 
thực hành. 

Trong phạm vi của buổi pháp thoại hôm nay, Sư sẽ 
lược qua các phần căn bản đã đưỢc giảng nhiều trong 
những bài pháp trước và chỉ nêu lên đây vài chi tiết đặc 
biệt về Bát Chánh Đạo ít khi đưỢc đề cập tới. 

Ngay phần mở đầu, Hòa thượng Mahasi đã nhấn 
mạnh rằng Bát Chánh Đạo là con đường dẫn đến Niết 
Bàn, là con đường Trung Đạo, trong bài kinh Chuyển 
Pháp Luân mà Đức Phật đã thuyết cho năm vị đệ tử đầu 
tiên. Trong suô"t bôn mươi lăm năm hoằng pháp, Ngài 
đã giảng dạy bài kinh này rất nhiều lần. Thậm chí chỉ 
còn vài giờ trước khi nhập Đại Niết Bàn, Ngài cũng còn 
nhắc đến bài kinh này cho một ẩn sĩ ngoại đạo. 

Thế nên giáo lý về Bát Chánh Đạo đưỢc xuyên suốt 
qua giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối ttong 
toàn thể những lời dạy của Đức Bổn Sư. Do đó, bài 
kinh Chuyển Pháp Luân có một tầm quan trọng vô cùng 
đặc biệt mà bất cứ ai muôn hành thiền Minh Sát cho có 
kết quả tô"t cũng cần phải học và hiểu thật đúng đắn và 
chính xác. 

Ngài Mahasi có thể chọn những bài kinh khác để 
làm nền tảng cho bài pháp lớn này nhưng Ngài đã dùng 
thời pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng cho ẩn sĩ Subhadda, 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 177 


VÌ đây là thời pháp cuối cùng trước khi Đức Phật nhập 
diệt. Ngoài ra, Hòa thượng cũng muốín lồng vào đó 
nhiều chi tiết khác ngoài việc thực hành Bát Chánh Đạo. 

Qua lịch sử, chúng ta đã biết Đức Phật sau khi thành 
đạo đã cùng các đệ tử đi khắp nơi trên đât nước An Độ, 
giảng dạy cho đủ mọi tầng lớp dân chúng. Ngài giáo 
hóa chúng sinh ngày đêm không ngừng nghỉ cho đến 
tuổi tám mươi. Một ngày nọ khi dừng chân tại một thành 
phô" nhỏ Bãvã, Ngài đưỢc một người thợ bạc tên Cunda 
dâng cơm và đây là buổi ăn cuối cùng của Đức Phật. 
Sau khi dùng ngọ xong, Ngài bị thổ tả râ"t nặng, mệt lã 
và đau đớn nhiều. 

Tuy vậy Ngài vẫn cô" gắng chịu đựng để đi bộ suốt 
quãng đường sáu dặm đến một thị trân nhỏ khác là 
Kusinãra và nhập diệt tại đó. Tuổi cao lại đang cơn 
bệnh nặng mà phải đi bộ một quãng đường dài như vậy 
thì quả là một nỗ lực phi thường. Đức Phật đã làm như 
vậy vì Ngài muôn hoàn tất hai việc: một là giảng một 
bài về lịch sử thành phô" có tên Mãhãsudassana mà nay 
là thành phô" Kusinãra (Câu-thi-na), hai là thuyết bài 
kinh về Bát Chánh Đạo cho ẩn sĩ Subhadda. Chiều hôm 
đó Đức Phật mới đến Kusinãra, chư Tăng trải một chỗ 
nằm cho Ngài giữa hai cây long thọ. Trong lúc mọi 
người đang quây quần chăm sóc Ngài thì vị ẩn sĩ ngoại 
đạo tình cờ có mặt gần đó. Vị này đang mang nặng 
trong tâm một nỗi hoài nghi và nghĩ rằng chỉ có Đức 


178 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Phật, từ kim khẩu của Ngài, mới giải tỏa đưỢc nghi vấn 
này. 

Thế nên đến gần nửa đêm Subadda mới tới đưỢc 
nơi Đức Phật ngự và xin phép ngài Ananda đưỢc tham 
vấn Đức Thế Tôn. Ngài Ananda nghĩ Subhadda cũng 
giông như bao ẩn sĩ ngoại đạo khác, chỉ cô"t tìm đến để 
tranh luận trong lúc Đức Thế Tôn lại đang đau yếu nên 
Ananda một mực chôl từ. Biết đưỢc sự tình, Đức Phật 
dạy Ananda hãy để cho Subhadda đưỢc vào thưa chuyện. 

Kính bạch Tôn giả Gautama, hiện nay đang có rất 
nhiều đạo sĩ, giáo chủ tự xưng họ đã đạt Trí Tuệ 
Toàn Giác. Bạch Ngài, điều này có xác thực không 
hoặc giả không hề có điều này hoặc không ai có 
đưỢc Trí Tuệ Chánh Đẳng Chánh Giác? Hoặc chỉ 
vài người có đưỢc mà thôi? 

- Này Subhadda, hãy tạm gác câu hỏi ấy sang một 
bên, Như Lai sẽ dạy cho con điều này, hãy lắng nghe 
đây; “Này Subhadda, bất kỳ giáo lý nào mà không 
bao hàm Bát Chánh Đạo thì sẽ không có mặt những 
bậc tu hành sông đời phạm hạnh, những vị đạt đưỢc 
tầng giác ngộ thứ nhất, thứ nhì, thứ ba và thứ tư” 

- “Và này Subhadda, bất kỳ giáo lý nào hàm chứa Bát 
Chánh Đạo thì sẽ không thiếu các bậc tu hành phạm 
hạnh, đạt đưỢc những tầng giác ngộ thứ nhất, thứ 
nhì, thứ ba và thứ tư” 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 179 


ở đây Đức Phật không đề cập đến một giáo phái, 
tông môn nào. Ngài chỉ nói bất cứ cách dạy của một 
đạo giáo nào mà không chứa đựng Bát Chánh Đạo thì 
sẽ không sản sinh ra một ai thành tựu đưỢc việc tẩy trừ 
ô nhiễm trong tâm, sẽ không có sự hiện diện của những 
vị tu hành chân chính. 

- Đức Phật dạy tiếp, “Này Subhadda, giáo pháp 
của Như Lai bao gồm Bát Chánh Đạo, vì thế trong giáo 
chúng này mới có thể tìm thấy đưỢc các bậc phạm hạnh 
thành đạt đủ mọi tầng bậc giác ngộ. Nếu các vị này 
luôn sông đời tu hành chân chính thì thế gian này sẽ 
không vắng bóng những bậc A-la-hán.” 

Căn cứ vào những lời dạy trên của Đức Bổn Sư, 
nếu có ai hỏi chúng ta rằng các tôn giáo khác có những 
bậc giác ngộ không, chúng ta phải trả lời như thế nào? 
Nương theo lời dạy trên, ta có thể trả lời rằng tôn giáo 
nào có giảng dạy và thực hành Bát Chánh Đạo thì sẽ có 
các bậc A-la-hán. Vì vậy Đạo Phật có một phương trình 
(equation) rất giản dị: “Không có Bát Chánh Đạo = 
không có bậc giác ngộ” (trong giáo pháp của Đức Phật, 
bậc giác ngộ là người đã chứng nghiệm đưỢc Tứ Diệu 
Đế, đã tẩy trừ đưỢc mọi lậu hoặc trong tâm). 

Như chúng ta đã biết trong kinh điển có ghi là Phật 
Pháp sẽ tồn tại trong năm ngàn năm. Với những ai không 
thích, không muôn Giáo Pháp chỉ tồn tại có năm ngàn 
năm, họ có thể vận dụng lời Phật dạy trên để chứng 


180 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


minh rằng ngày nào còn những vị thực hành chân chính 
Bát Chánh Đạo thì ngày ấy Phật Pháp vẫn còn đưỢc lưu 
truyền trên thế gian này. Và nếu một mai không còn có 
ai sông đúng, tu đúng theo Bát Chánh Đạo thì lúc ấy 
Giáo Pháp của Đức Phật sẽ bị mai một. 

Nơi đây, ta cần phải hiểu thật chính xác thế nào là 
sông một đời phạm hạnh đúng nghĩa? Một vị sông đời 
phạm hạnh có nghĩa là luôn khuyến khích, sách tấn người 
khác hành thiền, tu tập để đưỢc giác ngộ như mình. 

Thí dụ: Một vị đã thành tựu đưỢc Đạo quả thứ nhất 
sẽ luôn hỗ trỢ người khác tu trì, thực hành giáo pháp để 
thân chứng đưỢc Đạo quả cũng như mình. Người giác 
ngộ rồi không phải hết quan tâm đến kẻ khác. Trái lại 
vị này sấn sàng nâng đỡ, hướng dẫn bạn hữu, người thân 
tu tập, hành trì để đạt kết quả như mình. Một vị Tư-đà- 
hàm, A-na-hàm, A-la-hán luôn khuyến khích tạo điều 
kiện cho người khác viên mãn giác ngộ như chính mình, 
đưỢc coi như sông một đời phạm hạnh đúng nghĩa. 

Tuy nhiên, những người dù chưa giác ngộ cũng có 
thể sông đời phạm hạnh. Không phải bất cứ người phàm 
nào, nhưng chỉ những ai hành thiền Minh Sát mới làm 
đưỢc điều này. Trong chú giải có một Phạn ngữ ta cần 
phải quen thuộc, đó là danh từ Araddhavipassaka. Từ 
này có nghĩa là một người nỗ lực tu tập thiền Minh Sát 
và đã đạt đưỢc Tuệ giác kinh nghiệm đưỢc sự sinh diệt 
của thân và tâm. 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 181 


LÚC mới hành thiền, ta chưa thấy rõ đưỢc tiến trình 
sanh diệt của các hiện tượng danh sắc với nhiều giai 
đoạn khác nhau. Chỉ khi nào thực sự kinh nghiệm đưỢc 
các tiến trình này rồi thì người ấy mới đưỢc xem là bắt 
đầu thực hành thiền Minh Sát và đưỢc gọi là 
Araddhavipasaka. Vị này bắt đầu có thể nói với người 
khác về kinh nghiệm thực tập của mình để sách tấn, 
giúp đỡ họ trên đường thực hành giáo pháp. 

Do đó tương ứng với bốin tầng giác ngộ sẽ có bôn 
hạng Araddhavipassaka. Và nói chung, tất cả các hạng 
Araddhavipassaka đều đưỢc gọi là sông đời phạm hạnh 
chân chính khi chia sẻ sự hiểu biết và kinh nghiệm với 
các người đồng tu khác để họ đạt đưỢc kết quả như mình. 

Tóm lại, lời dạy trên của Đức Phật đã khẳng định 
rằng giác ngộ chỉ có thể đạt đưỢc bằng thực hành Bát 
Chánh Đạo mà thôi. 

Chỉ chuyên lo bô" thí, cúng dường và trì giới không 
thôi cũng chưa đủ dù đó là những công hạnh căn bản 
cần phải vun bồi không ngừng nghỉ. Nhưng không nên 
dừng lại, không nên mãn nguyện chỉ ở chừng đó mà 
phải tiến thêm một bước nữa là hành thiền . Muôn thế 
ta phải thực hành và phát triển từng bước những yếu tô" 
trong Bát Chánh Đạo chứ không phải chỉ học hiểu trên 
lý thuyết, kinh điển mà thôi. 

Sư hy vọng quý bạn ở đây đều đã nghe, biết nhiều 


182 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


về Bát Chánh Đạo nên Sư chỉ lược qua các điểm chính. 

• Trước hết ba chi Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mạng cần phải đưỢc thực hành cụ thể và đầy đủ 
bằng cách giữ giới cho thật trong sạch trước và trong 
khi hành thiền. Nếu giới không trong sạch sẽ không 
thể nào đưỢc sự định tâm. 

• Chánh Ngữ là giữ không nói lời dôl gạt, lời chia rẽ, 
lời độc ác và lời vô ích. 

• Chánh Nghiệp là giữ không sát sanh, không trộm 
cắp, không tà hạnh. 

• Chánh Mạng là giữ không làm những nghề nuôi sông 
một cách không chánh đáng, hay không lương thiện. 

• Ba chi Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định 
có thể thực hành và phát triển khi hành thiền Minh 
Sát (Vipassana). Khi cả ba yếu tô" này đưỢc phát 
triển mạnh mẽ, tâm định vững và sâu thì hành giả sẽ 
bắt đầu thây rõ bản châ"t thực sự của đôl tượng, của 
sự vật. 

Tâm định vững mạnh có nghĩa là tâm không bị các 
pháp triền cái che áng, có thể an trụ trên đề mục liên 
tục, khắn khít, không xao lãng. Với tâm định này, dần 
dần mỗi khi ghi nhận đề mục, thiền sinh đều thây đưỢc 
từng cặp hiện tưỢng thân và tâm sinh khởi, do đó sẽ có 
sự biện biệt rõ ràng giữa thân và tâm. 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 183 


Niệm và định càng mạnh mẽ, thiền sinh thấy rõ rằng 
giữa danh và sắc (hay thân và tâm) có môl liên hệ tất yếu 
về nhân quả: cái này là điều kiện cho cái kia và cái kia bị 
điều kiện bởi cái này. Chẳng hạn vì có vật thấy nên mới 
có sự thấy, vì có âm thanh nên sự nghe mới sanh khởi, 
hoặc vì có tác ý co tay nên mới có sự co tay. 

Tiếp tục đẩy mạnh niệm và định, đến giai đoạn tiếp 
theo, thiền sinh sẽ thấy đưỢc trạng thái sinh và diệt của 
các đôl tưỢng thân tâm đang quan sát. Từ đó trực nhận 
đưỢc đặc tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của 
chúng. Sự hiểu biết qua kinh nghiệm thực chứng này 
đưỢc gọi là Chánh Kiến. 

• Để chánh kiến có thể sinh khởi và phát triển, ta 
cần một tâm sở khác là Chánh Tư Duy hay còn đưỢc gọi 
là Chánh Hướng Tầm (Right Aiming). Chánh Tư Duy ở 
trong thiền tập không phải là sự chú ý có trí tuệ (Yoniso 
manasikara) mà là một tâm sở hướng ngay đến đề mục 
(vitakka: tầm). Chánh Kiến và Chánh Tư Duy chỉ có 
thể phát triển đưỢc trọn vẹn khi ta hành thiền Minh Sát 
mà thôi. 

Tóm lại; 

- Ba chi Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng 
thuộc nhóm Giới tương ứng với các hoạt động của 
khẩu và thân. 

- Ba chi Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định 


184 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


thuộc nhóm Định tương ứng với các hoạt động thuộc 
tâm. 

- Hai chi Chánh Kiến, Chánh Tư Duy thuộc nhóm Huệ 
đôl trị các khuynh hướng ô nhiễm ngủ ngầm. 

Hành thiền Minh Sát là vận dụng tròn đủ tám chi 
của Bát Chánh Đạo. 

Riêng năm chi Chánh Tinh Tain, Chánh Niệm, Chánh 
Định, Chánh Kiến và Chánh Tư Duy hoạt động không 
ngừng trong khi chúng ta hành thiền Minh Sát nên chúng 
đưỢc gọi là năm yếu tô" làm việc tích cực. 

Mỗi yếu tô" có công năng, phận sự riêng biệt không 
lẫn lộn nhau và khi chúng phát triển hài hòa, thăng bằng 
và liên tục thì việc hành thiền xem như đang tiến triển 
tô"t đẹp. 

Vậy ba chi; Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mạng thì sao? Thật sự ba yếu tô" này không sanh khởi 
khi ta đang hành thiền, nhưng ưước khi hành thiền, chúng 
ta đã thọ giới và quyết tâm giữ giới trong sạch. Như vậy 
thiền sinh xem như đã có tròn đủ ba yếu tố thuộc nhóm 
Giới. 

Tám yếu tô" trên đây đưỢc gọi là các yếu tố tiên 
khởi khi hành thiền Minh Sát để đưa đến Thánh Đạo. 
Tuy nhiên trước khi phát triển các yếu tô" này, ta cần 
phải biết phát khởi và vun bồi các yếu tố căn bản sau 
đây; 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 185 


• Yếu tô" căn bản thứ nhâ"t là sự tin hiểu vào luật 
Nghiệp báo: “Nghiệp là gia tài, là sở hữu duy nhâ"t của 
chúng sanh”. Khi hành động thiện hay bâ"t thiện, trong 
tâm chúng sanh đều có một tâm sở gọi là tác ý (cetanà). 
Tác ý này chính là nghiệp. Chỉ có nghiệp, tô"t hay xâu, 
mới đi theo chúng sanh từ kiếp này sang kiếp khác nên 
đưỢc gọi là sở hữu duy nhâ"t của chúng sanh. 

Tuy nhiên có nhiều người không tin về luật Nghiệp 
báo, thậm chí có người không biết là có một định luật 
thiên nhiên như thế. Cho nên nếu chúng ta bảo rằng: 
“Trước khi hành thiền bạn phải có niềm tin vào luật 
Nghiệp báo”, họ có thể nghi ngại rằng nếu tin như vậy 
họ sẽ trở thành một Phật tử chăng? Với những người 
này, ta chỉ cần nhắc đến luật Nhân quả, một tên khác 
của luật nghiệp báo, họ sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Thiền 
sinh thiền Minh Sát cần phải có niềm tin vào phương 
pháp thực hành này, tin rằng hành thiền (nhân) sẽ mang 
đến sự thanh tịnh, an lành và tẩy rửa mọi ô nhiễm trong 
tâm (quả). 

• Yếu tô" căn bản thứ hai là phải có một đời sông 
lành mạnh, đạo đức, phải chuyên tâm gìn giữ giới hạnh 
trong sạch, không phải chỉ lúc hành thiền mà thôi. 

Đôi với cư sĩ, việc thọ Ngũ giới để tránh làm điều 
sai quây về thân khẩu có thể xem như giới đức đưỢc 
tròn đủ. Nếu thọ trì đưỢc Tám giới càng tô"t vì thu thúc 
lục căn khá hơn cũng như có thì giờ để hành thiền nhiều 


186 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


hơn. Vì vậy các thiền sinh, Phật tử trong thiền viện 
thường đưỢc hướng dẫn thọ bát quan trai giới. 

Tin vào luật nghiệp báo và trau giồi đức hạnh là 
nền tảng thiết yếu để làm sanh khởi và tăng trưởng các 
yếu tô" tiên khởi khi hành thiền vắng lặng hay Minh Sát. 
Khi các yếu tô" này làm việc tích cực và hài hòa, thiền 
sinh sẽ có tâm định vững mạnh, thây đưỢc bản chất của 
các đôi tưỢng. 

Sư đã giảng nhiều về tâm định, nay chỉ nhắc về hai 
loại thiền sinh: 

1. Loại thứ nhất bắt đầu thực hành thiền vắng lặng 
(thiền chỉ: Sàmatha) cho đến khi đạt cận định và nhập 
định rồi chuyển qua Minh Sát, lây chính các tâm sở của 
cận định hay nhập định này làm đề mục quán sát. 

2. Loại thứ hai thực hành thẳng vào thiền Minh Sát 
không qua thiền Chỉ như các bạn ở đây. Loại này chỉ 
vun bồi sự định tâm bằng chập định mà thôi. Khi chập 
định đưỢc sanh khởi mạnh mẽ và liên tục, đôi tưỢng sẽ 
hiển lộ rõ ràng các đặc tính của chúng. 

Hoà thượng Mahasi thường hay đưa ra các chỉ dẫn 
vắn tắt qua hình thức các câu kệ cho thiền sinh dễ nhớ, 
dễ thuộc. 

• Chẳng hạn câu kệ đầu tiên: “Phải quán sát đề 
mục ngay khi nó sanh khởi”. Có nghĩa là muôn thây 
đưỢc đôi tưỢng một cách rõ ràng, khách quan đúng với 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 187 


thực tại như nó đang là, ta phải ghi nhận tức thì ngay 
chính thời điểm nó sinh khởi. 

Thí dụ khi nhìn lên bầu trời, ta thấy đưỢc một ánh 
chớp vụt lóe sáng, ánh chớp vụt đến rồi đi trong náy 
mắt. Khi đó ta không cần phải hỏi là ánh chớp kia có 
thường còn hay thay đổi không. Chính mắt ta đã thấy 
sự khởi đầu và chấm dứt của sự vật đó. 

• Câu kệ thứ hai; 

“Thấy đặc tính vô thường 

Sẽ thấy bất toại nguyện 

Cùng thấy luôn vô ngã 

Và khi thấy vô ngã 

Sẽ tiến thấy Niết Bàn” 

Ngài Mahasi không dùng chữ chứng đạt Niết Bàn 
mà lại dùng từ gỢi hình: tiến tới, chạy đến, nhào vàọ là 
những từ tiếng Miến để diễn đạt sự chứng nghiệm Niết 
Bàn. Đây là điều kiện quyết định: mỗi người phải nỗ 
lực hành thiền để tự mình kinh nghiệm thực tánh của 
mọi hiện tưỢng mới có thể thấu đạt Niết Bàn. 

Đặc tính vô thường mà ta cần xuyên suô"t qua lớp 
vỏ liên tục bất biến của sự vật là vô thường thật sự, vô 
thường trong mỗi mọi khoảnh khắc, thời điểm. Chỉ do 
hành thiền Minh Sát, ta mới thấy đưỢc các hiện tưỢng 
thân-tâm đến rồi đi, sanh rồi diệt liên tục trong từng sát 


188 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


na một. Chẳng khác nào khi xem phim cứ thấy trên 
màn ảnh các hình ảnh xuất hiện rồi mất đi. Và dòng 
hình ảnh không ngừng di động này chẳng qua chỉ là sự 
tiếp nôl nhanh chóng của từng hình ảnh rời rạc một, tạo 
cho người xem một ảo giác chuyển động liên tục. 

Cũng vậy, thiền sinh quán sát các hiện tưỢng sanh 
khởi trong thân-tâm như hơi thở, cảm giác, ý nghĩ bằng 
niệm và định mạnh mẽ cho đến khi thấy chúng không 
hề là một khối hay một dòng liền lạc mà đứt rời ra trong 
từng khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác. 

Dấu hiệu của vô thường đưỢc giải thích qua kinh 
điển là cái gì biến mất đi sau khi nó xuất hiện hoặc cái 
gì hoại diệt sau khi nó sinh khởi. 

Dấu hiệu của khổ (bất toại nguyện) là tất cả các 
hiện tưỢng thân tâm đều bị áp chế bởi sinh và diệt trong 
từng khoảnh khắc một chứ không phải là cái đau nhức 
nơi thân hay khổ sở trong tâm. 

Dấu hiệu của vô ngã là mọi hiện tưỢng thân-tâm 
không nằm trong quyền kiểm soát của ta. Chúng tự đi 
theo tiến trình, theo bản chất của chúng, không kể gì 
đến ý muôn của ta. Vô ngã còn một ý nghĩa khác để chỉ 
cho một cái gì không có một bản thể, một linh hồn trường 
cửu. 

Ta chỉ thực sự hành thiền Minh Sát khi đã thấy đưỢc 
các dấu hiệu trên về đặc tính vô thường, khổ não, vô 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 189 


ngã của sự vật. 

Tiếp theo, Hòa thượng Mahasi giải thích vắn tắt về 
các tầng tuệ mà thiền sinh có thể kinh nghiệm đưỢc khi 
việc hành thiền tiến triển tô"t đẹp: 

1. Tuệ phân biệt danh sắc (hay thân tâm) một cách 
rõ ràng, chính xác: chỉ có đưỢc tuệ này sau khi đã phát 
triển đưỢc chập định. 

2. Tuệ biện biệt nhân duyên; Thấy rõ các hiện 
tưỢng thân tâm là do điều kiện tạo thành hay nói cách 
khác là tuệ thấy đưỢc liên hệ nhân quả giữa các hiện 
tưỢng thân tâm (danh sắc). 

3. Tuệ thấu đạt: Qua kinh nhiệm phân tách đưỢc 
ba đặc tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của 
các hiện tưỢng thân và tâm. 

4. Tuệ sanh diệt; Thấy rõ đưỢc sự khởi đầu và kết 
thúc của các hiện tượng thân tâm. Trong tầng tuệ này, 
thiền sinh có thể gặp một trong mười chướng ngại của 
thiền Minh Sát như; thấy ánh sáng khi hành thiền, tâm 
hỷ lạc tràn ngập Khi kinh nghiệm đưỢc điều này, thông 
thường là những cảm thọ tô"t đẹp, thích thú khiến ta hay 
dính mắc, bám níu vào đó, tâm hoan hỷ với những gì 
mới đạt đưỢc nên cứ an trú ở đó mà không chịu cô" gắng 
thêm. Gọi là chướng ngại của thiền Minh Sát nhưng 
thật ra nếu biết cách đôl trị thì chúng lại là những dâu 
hiệu tốt thúc đẩy ta nỗ lực thực hành để đạt thêm nhiều 


190 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


kinh nghiệm thâm sâu hơn nữa. 

5. Tuệ diệt: Thấy đưỢc sự hoại diệt của đôl tượng 
thật rõ ràng, chính xác từ khoảnh khắc này đến khoảnh 
khắc khác dầu chúng có xảy diễn nhanh chóng thế mấy. 

6. Tuệ kinh sỢ; Thấy sự vật cứ hoại diệt không 
ngừng, thiền sinh mới cảm thấy chúng thật đáng kinh 
sỢ, chẳng khác nào một người thấy một ngôi nhà đang 
phút chô"c đổ sập trước mắt. Môl hiểm nguy khiến ta 
không dám đến gần căn nhà nói chi đến dám vào bên 
trong căn nhà. Đây là tuệ về bản chất đáng kinh sỢ của 
danh sắc. 

7. Tuệ bất toàn: Nhận diện đưỢc bản chất nguy 
hiểm của sự vật, thiền sinh thấu triệt đưỢc tính bất toàn, 
khiếm khuyết, chẳng đáng ưa thích của chúng. 

8. Tuệ chán nản: Thấy nhàm chán, thất vọng với 
các pháp hữu vi kể cả thân và tâm. 

9. Tuệ muôn giải thoát: Do thấy các hiện tưỢng cứ 
liên tục sinh khởi và hoại diệt nhanh chóng, tâm mong 
muôn dứt bỏ các hiện tưỢng thân-tâm này càng mạnh 
mẽ và thiền sinh càng gia công hành thiền tinh tấn hơn. 

10. Tuệ xét lại: Theo dõi lại các hiện tượng thân 
tâm với sự gia tăng tinh tấn để biết chắc chắn rằng bản 
chất của chúng không phải là thường, lạc, ngã, tịnh hay 
nói cách khác chúng thật sự là vô thường, bất toại nguyện 
và vô ngã. 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 191 


11. Tuệ xả hành: Đến giai đoạn này, dù thiền sinh 
không cô" tình nỗ lực quán sát bất kỳ cái gì nhưng tâm 
chú niệm vẫn liên tục và tự động quán sát. Lúc bây giờ, 
gặp điều đáng sỢ, tâm không chao động, gặp điều ưa 
thích, tâm không dính mắcTóm lại tâm không thiên vị, 
không nghiêng về bâ"t cứ bên nào dù tô"t dù xâu. Tuệ xả 
là tuệ cao nhâ"t trong các tuệ Minh Sát, là kết quả của 
công phu phát triển các Tuệ Giác trên. 

12. Tuệ vượt tới; Kinh nghiệm thâm sâu hơn bản 
chất của các hiện tượng thân tâm khiến tâm hành giả 
muôn vượt ra khỏi vòng luân hồi. Tuệ này đưa hành giả 
đến cận kề sự giải thoát. 

13. Tuệ thuận thứ; Tuệ này bao gồm các tâm chuẩn 
bị, cận hành và thuận thứ trong bảy tâm thuộc tô"c hành 
tâm. Gọi là thuận thứ vì nó nương theo một cách tùy 
thuận những tuệ đã có trước cũng như các tuệ sắp tới. 

Các tuệ Minh Sát đến đây là hết, các tuệ sau vượt ra 
khỏi tâm minh sát nhưng đưỢc bao gồm trong Minh Sát vì 
nếu không có Minh Sát thì sẽ không có các tuệ này. 

14. Tuệ chuyển tánh: Hành giả chuyển từ phàm 
sang thánh. Tâm hành giả buông bỏ các pháp hữu vi để 
lây Niết Bàn làm đôl tượng. Đây là tâm vương thứ tư 
trong bảy tô"c hành tâm. 

15. Đạo tuệ; Tuệ giác tiếp theo là Đạo tuệ. Vào 
lúc này trong tâm hành giả có một tâm đặc biệt chưa hề 


192 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


sinh khởi trước đây gọi là Đạo tâm lấy Niết Bàn làm 
đôl tưỢng, có khả năng tận diệt phiền não và bứng nhổ 
tận gô"c rễ mọi tiềm năng ô nhiễm trong tâm. 

16. Quả tuệ: hành giả tới đưỢc dòng Thánh đạo, 
sau đó có hai hoặc ba chập tâm gọi là Quả tâm và vị 
này đưỢc coi như đã bước vào dòng thánh (Nhập Lưu). 

Trong lúc hành thiền Minh Sát thì tám chi của Bát 
Chánh Đạo đưỢc gọi là các yếu tô" tiên khởi, trong đó có 
năm yếu tô" tích cực làm việc. Còn trong giây phút Đạo 
và Quả tâm sanh khởi thì tám yếu tô" ưên trở thành những 
yếu tô" cao thượng nên gọi là Bát Thánh Đạo. 

Bây giờ ta hãy trở lại lời Đức Phật dạy cho ẩn sĩ 
Subadda “Giáo lý nào không thực hành Bát Chánh Đạo 
sẽ không có ai thành tựu giác ngộ, tận diệt phiền não. 
Giáo pháp của Như Lai xuyên suô"t Bát Chánh Đạo sẽ 
luôn có mặt những bậc tu hành chân chính, thành đạt 
giác ngộ”. 

Vị ẩn sĩ hoan hỷ tín thọ lời dạy trên và xin đưỢc thọ 
giới tỳ kheo. Sau đó ngài đưỢc Đức Phật chỉ cho phương 
cách và đề mục hành thiền. Ngài tìm một nơi thanh 
vắng để thực tập kinh hành và chỉ một khoảng thời gian 
ngắn là đắc đạo quả A-la-hán, trở thành vị thánh đệ tử 
cuô"i cùng của Đức Phật. 

Phần đầu bài pháp thoại, Sư có đề cập lý do Ngài 
Mahasi chọn bài kinh này để khai triển về Bát Chánh 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 193 


Đạo vì đây là bài kinh cuôl cùng của Đức Bổn Sư và vì 
Ngài muôn làm nổi bật thêm nhiều điểm quan trọng 
khác ngoài việc hành trì Giới-Định-Huệ. Chẳng hạn 
dựa trên câu nói của Đức Phật “Ngày nào còn những 
bậc tu hành sông đời phạm hạnh chân chính, thì thế gian 
này sẽ không vắng bóng các bậc thánh A-la-hán” ta cần 
phải nhận thức sâu sắc và áp dụng đúng đắn lời dạy 
này. 

Là đệ tử của Đức Phật, chúng ta phải luôn cô" gắng 
thực hành giáo pháp của Ngài để rồi giúp đưỢc các người 
khác tu tập như mình, hưởng lợi lạc như mình. Nỗ lực 
hành thiền Minh Sát cùng sách tân, hỗ trỢ người khác 
hành thiền là ta đã dưỡng nuôi, phát triển và bảo tồn 
Phật Pháp một cách hữu hiệu và tích cực nhâ"t. 

Cầu mong các bạn luôn vững tiến trên đường thực 
hành Bát Chánh Đạo để sớm đạt mục tiêu cao cả nhâ"t 
là kinh nghiệm đưỢc Niết Bàn. 


NLTV - 08/24/97 


194 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 195 


THẤT GIÁC CHI 


ở các nước theo Phật Giáo Nguyên Thủy, mỗi khi 
trong gia đình có người bệnh thì thân nhân hay thỉnh 
chư Tăng đến nhà đọc tụng bài kinh Thất Giác Chi hầu 
mong người bệnh chóng thuyên giảm. Truyền thốíng 
này bắt nguồn từ một đoạn kinh trong Tăng Chi Bộ kinh. 
Có tất cả là ba bài kinh Thất Giác Chi với nội dung 
hoàn toàn giông nhau (về sau, các vị đạo sư đã tóm lược 
ba bài làm một và chuyển sang thể thơ cho dễ đọc tụng). 
Trong hai bài kinh đầu, Đức Phật thuyết về Thất Giác 
Chi cho Ngài Ca Diếp và Mục Kiền Liên, còn trong bài 
thứ ba, khi chính Đức Phật lâm bệnh, Ngài yêu cầu Đại 
Đức Chunda nhắc lại cho Ngài nghe về Bảy Yếu Tố 
Giác Ngộ này. Kinh ghi rằng sau khi tập trung tâm ý 
nghe đọc tụng như vậy, cả ba đều hoan hỷ và nhờ đó, 
cơn bệnh thuyên giảm lập tức như giọt nước vừa đọng 


196 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


trên lá sen liền rơi ngay xuông. 

Chuyện kể lại ngày nọ, Đức Thế Tôn đang ngụ tại 
thành Vương Xá, biết đưỢc Đại Đức Ca Diếp đang lâm 
bệnh nặng trong một hang đá nên đến thăm. Ngài hỏi; 
‘Này Ca Diếp, con thấy trong người thế nào? Cơn bệnh 
có bớt đưỢc phần nào không?’ Đại Đức Ca Diếp thành 
thực đáp: ‘Bạch Đức Thế Tôn, thân con đau nhức lắm, 
chẳng có dấu hiệu thuyên giảm mà ngưỢc lại, càng ngày 
càng đau nặng hơn’. Đức Phật ôn tồn nói; ‘Này Ca 
Diếp, bảy Yếu Tô" đưa đến Giác Ngộ mà Như Lai đã 
giảng dạy cặn kẽ â"y, nếu đưỢc thực hành đúng đắn, sẽ 
dẫn đến sự thâu triệt đưỢc thực tánh của vạn vật, chứng 
ngộ Niết Bàn’ và Ngài thuyết bài kinh Thâ"t Giác Chi. 
Bài kinh vừa châ"m dứt, Đại Đức Ca Diếp đáp: ‘Quả 
thật đây là Bảy Yếu Tô" đưa đến giác ngộ, bạch Đức Thê" 
Tôn!’ Nói rồi, Đại Đức đứng dậy, hoàn toàn lành bệnh, 
và căn bệnh này vĩnh viễn không tái phát lần nào nữa. 

Câu hỏi đưỢc đặt ra ở đây là: Vì sao Đại Đức Ca 
Diếp chỉ nghe kinh thôi mà đưỢc lành bệnh? Quý vị 
chắc còn nhớ là bảy ngày sau khi xuâ"t gia, Đại Đức Ca 
Diếp đắc quả A-la-hán, và Ngài tu tập phát triển bảy 
yếu tô" này đến mức độ hoàn hảo. Vì thê" khi tập trung 
tâm ý nghe Đức Phật giảng giải lần nữa, Ngài sinh tâm 
hoan hỷ, phân chân tinh thần. Và nhờ tâm hoan hỷ â"y 
mà máu huyết đưỢc thanh lọc, thần kinh điều hòa nên 
Ngài lành bệnh. Vì Ngài đã từng tu tập phát triển bảy 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 197 


Yếu Tô" Giác Ngộ rồi, nay đem toàn tâm toàn ý nghe 
Đức Phật nhắc lại, phát sinh hỷ lạc nên dứt bệnh. 

Nhân đây Sư muôn nhắc qua vài nét chính về thân 
thế của Ngài Ca Diếp. Ngài tên Papali, sinh ra trong 
một gia đình phú hộ giàu có. Đến tuổi thành hôn, cha 
mẹ chọn cho Ngài một thiếu nữ tuyệt đẹp, có cùng chung 
tâm nguyện giải thoát như Ngài. Sau một thời gian chung 
sông với nhau như anh em, họ quyết định xuâ"t gia và 
chia tay nhau. Lòng thành của họ đã khiến cho mặt đâ"t 
rung chuyển và Đức Phật, vì biết đưỢc điều này nên đã 
rời thành Vương Xá đến Nalanda ngồi chờ. Khi thây 
Đức Phật, Papali đến cúi đầu đảnh lễ, nghe Pháp, và 
xin xuâ"t gia, trở thành tỳ kheo Kassapa (Ca Diếp). Ngài 
tinh tân thực hành Tứ Niệm Xứ và chỉ sau bảy ngày thì 
đắc thánh quả A-la-hán. Ngài giữ 13 hạnh đầu đà, sông 
đời phạm hạnh, đưỢc Đức Phật tuyên dương là ‘Đệ nhâ"t 
Hạnh Đầu Đà’ (bậc nhất trong những người tu đầu đà). 
Ba tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, Ngài Ca Diếp là 
vị trưởng lão dẫn đầu trong lễ Kết Tập Tam Tạng lần 
thứ nhâ"t. Tam Tạng kinh còn lưu truyền đến ngày nay 
là nhờ công ơn của Ngài, vì lẽ â"y, những ai tu tập theo 
lời Phật dạy đều thành kính tri ơn Ngài Đại Ca Diếp 
(Maha Kassapa) . 

Bài kinh Thâ"t Giác Chi thứ nhì có nội dung hoàn 
toàn giông như bài kinh thứ nhâ"t, chỉ khác ở chỗ lần này 
Đức Phật giảng giải cho Đại Đức Mục Kiền Liên. Ngài 


198 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Mục Kiền Liên, Đệ nhất Thần Thông thời bấy giờ, là 
một trong hai vị Trưởng Đệ tử của Đức Phật. Ngài tích 
cực hỗ trỢ cho Đức Phật trong sự nghiệp hoằng dương 
Chánh Pháp và hướng dẫn giúp đỡ các chư Tăng. 

Trong bài kinh thứ ba, Đức Phật là người lâm bệnh 
lúc đang ngụ tại thành Vương Xá, Đại Đức Chunda đến 
hầu Phật, Ngài nói: “Này Chunda, hãy nói lại cho Như 
Lai nghe về Bảy Yếu Tô" đưa đến sự Giác Ngộ”. Trong 
khi lắng nghe Chunda đọc lại bài kinh này, Đâ"ng Thế 
Tôn sinh lòng hoan hỷ, cơn bệnh thuyên giảm rồi bớt 
hẳn. 

Điều này dường như hơi lạ, vì chính Đức Phật đã tu 
tập, chứng ngộ và liên tục giảng giải Thâ"t Giác Chi để 
mọi người cùng đưỢc chứng ngộ như Ngài, nhưng sao 
Ngài lại muôn nghe lại từ một người khác. Theo lời 
giải thích của Hòa Thượng Thiền SưMahasi, không phải 
chỉ nhờ nghe suông mà lành bệnh. Người nghe phải là 
người đã từng hành trì và thông hiểu bảy yếu tô" này thì 
mới sinh tâm hỷ lạc. Hỷ lạc đưa đến khinh an, và rồi 
bảy yếu tô" dần dà hiển lộ mạnh mẽ và rõ nét. Đây là 
các tâm sở thiện và các trạng thái tâm thiện này tác 
động đến thân làm cho các tê"bào trong thân đưỢc thanh 
lọc, phục hồi và khởi sắc, có khả năng chông lại đưỢc 
bệnh tật. Vậy, để các yếu tô" này hội đủ, hành giả cần 
phải nỗ lực hành thiền Tứ Niệm Xứ để thâu hiểu giáo 
pháp qua tu tập và thực chứng đưỢc Tứ Diệu Đê". Nhờ 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 199 


sức tu tập mà Thất Giác Chi sanh khởi nơi tâm, do đó 
dầu có lâm trọng bệnh, ta cũng dễ dàng lành bệnh. Tuy 
nhiên, ngày nào còn mang tấm thân ngũ uẩn này thì 
ngày ấy vẫn còn phải trải qua những suy hoại và bệnh 
tật. Do vậy, các vị A-la-hán tuy đưỢc lành bệnh nhờ 
nghe bài kinh này, nhưng các Ngài rồi cũng phải chết 
bởi lẽ Sanh-Lão-Bệnh-Tử là quy luật tự nhiên không 
thể tránh. 

Nhờ nghe kinh mà hết bệnh! Vì vậy Sư muôn nhắc 
nhở các thiền sinh đừng để mất cơ hội nghe Pháp và học 
hiểu Pháp. Ngay cả Đức Phật dù đã thuyết giảng biết 
bao nhiêu lần mà vẫn còn muôn nghe Chunda nhắc lại 
bài pháp chính Ngài đã dạy. Riêng đôi với chúng ta, 
cần phải hiểu là Phật thuyết bài kinh đó cho chúng ta 
nhằm chữa bệnh tâm chứ không phải bệnh thân. Chữa 
bệnh tâm là tẩy trừ các phiền não nơi tâm, nhờ đó có 
thể chữa lành đưỢc nhiều căn bệnh liên quan đến thân. 

Thất Giác Chi còn đưỢc gọi là bảy Phẩm TrỢ Bồ Đề 
hay bảy cách làm phát sanh trí tuệ. Thất Giác Chi, 
nguyên ngữ Pali là; ‘Bojjhanga’, một danh từ ghép gồm 
hai chữ ‘Bodhi’ và ‘Anga’. ‘Bodhi’ là Hiểu biết hay Trí 
tuệ, tức hiểu biết các pháp hữu vi của thế gian và hiểu 
biết Tứ Diệu Đế. Đó là Trí tuệ mà ta dần dà lãnh hội 
đưỢc nhờ hành thiền Minh Sát. ‘Anga’ là Thành phần 
hay Yếu tô". Các tâm sở như Niệm, Trạch pháp, Định, là 
những thành phần hay yếu tô", mà khi nhóm lại với nhau 


200 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


trong Thất Giác Chi sẽ có công năng kỳ diệu là giúp 
hành giả nhìn thấu, xuyên suốt bản chất thực sự của các 
pháp thế gian, phát triển trí tuệ thấu hiểu Tứ Diệu Đế. 

Hai yếu tô" đầu tiên trong Thâ"t Giác Chi là hai tâm 
sở Niệm giác chi và Trạch pháp giác chi, chỉ sanh khởi 
khi ta hành thiền Minh Sát. Theo chú giải, chỉ khi nào 
hành giả đạt đến Tuệ Sanh Diệt (tuệ Minh Sát thứ tư) 
thì Bojjhanga mới phát sinh. Nhưng theo Thiền Sư 
Mahasi, hành giả đưỢc xem như có Bojjhanga khi đạt 
đưỢc tuệ phân biệt Danh-Sắc (tuệ Minh Sát thứ nhâ"t). 

Trong tiến trình hành thiền Minh Sát, hành giả sẽ 
tiến bộ dần theo từng giai đoạn. Đôi với hành giả sơ cơ, 
việc cần phải làm là cô" gắng phát triển sự định tâm. 
Điều này thật không dễ làm vì thói thường ta hay suy 
nghĩ mông lung. Vọng tâm thường chen vào cắt đứt 
chánh niệm. Vọng tâm hay những chướng ngại nơi tâm 
như; tham, sân, hôn trầm, vọng động bất an làm hành 
giả không thể tập trung hay chú tâm trên đề mục hành 
thiền. 

Sau một thời gian hành thiền, vọng tưởng hay những 
suy nghĩ viễn vông giảm dần, và hành giả có thể trú tâm 
trên đề mục hành thiền đến 5, 10, hay 15 phút. Trong 
khoảng thời gian 5, 10, hay 15 phút này, liền khi tâm 
chánh niệm khởi sanh rồi diệt, một chánh niệm mới lại 
khởi sanh rồi diệt cứ thê" liên tục tạo thành một sức mạnh 
bảo vệ tâm. Nhờ đó, khi một tâm bâ"t thiện nào vừa 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 201 


chợt khởi sanh thì hành giả có thể nhận ra ngay, và do 
đó phóng dật không có điều kiện sanh khởi. Tầm hành 
giả lúc này trong sáng, không vọng động và hành giả 
đạt đưỢc tiến bộ trong thiền tập. 

Dần dà, khi tiến bộ hơn, hành giả sẽ nhận ra rằng: 
đôd tưỢng đưỢc ghi nhận và tâm ghi nhận đôl tưỢng là 
hai chuyện khác nhau. Chẳng hạn khi quan sát chuyển 
động phồng xẹp nơi bụng, ta thấy chuyển động phồng 
xẹp và tâm quan sát chuyển động ấy là hai tiến trình 
riêng biệt. Tâm quan sát đôd tưỢng đưỢc gọi là Nma 
(Danh) và đôd tưỢng phồng xẹp mà tâm đang theo dõi 
đưỢc gọi là Rkpa (Sắc hay Vật chất). Tầm nhận biết 
đưỢc đôl tưỢng, còn vật chất thì không. Vật chất hay sắc 
thay đổi bởi thời tiết và môi trường, v.ỵ (chẳng hạn sự 
phồng xẹp tự nó khi dài lúc ngắn, khi mạnh lúc nhẹ tùy 
theo sự khỏe mạnh hay bệnh hoạn nơi thân v.ỵ; thân 
này khi đói lúc no v.ỵ). Sự phân biệt Danh-Sắc hay 
Thân-Tâm này là một bước ngoặc lớn giúp hành giả 
phát hiện ra rằng: chỉ có Thân và Tầm cùng tiến trình 
của chúng, và nhờ đó, phá bỏ đưỢc quan kiến sai lầm về 
sự hiện hữu của một linh hồn, hay bản ngã. 

Tiếp tục quan sát và theo dõi sự phồng xẹp, hành 
giả sẽ phát hiện ra rằng vì có ‘phồng’ nên có sự ghi 
nhận ‘phồng’, vì có ‘ngồi, đụng’ (khi ngồi xuông sàn) 
nên có sự ghi nhận ‘ngồi, đụng’ v.ỵ Khi đi kinh hành, 
hành giả thường niệm thầm ‘mặt, bước’, ‘trái, bước’ hoặc 


202 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


‘dở, bước, đạp’ v.ỵ Khi tâm định phát triển cao hơn, 
hành giả nhận ra rằng vì có tác ý muôn hành động nên 
mới có hành động. Có tác ý dở chân lên nên chân mới 
dở lên, có tác ý bước nên chân mới bước. Vậy chẳng có 
một năng lực nào từ bên ngoài điều khiển, tạo ra những 
bước chân dở, đạp. 

Khi tâm định phát triển cao hơn chút nữa, hành giả 
lại ghi nhận đưỢc một diễn tiến liên tục từ khởi đầu đến 
kết thúc nơi đôd tưỢng quan sát. Khi chánh niệm trên sự 
‘phồng’, hành giả nhận ra đưỢc sự bắt đầu, kéo dài và 
chấm dứt trong suô"t giai đoạn ‘phồng’. Hành giả thực 
chứng đưỢc điều này một cách rõ ràng, chứ chẳng phải 
do tưởng tưỢng suy diễn. Tương tự như thế, một thọ khổ 
hay thọ lạc nơi thân hay bất cứ một diễn tiến nào dầu là 
nơi thân hay tâm, đều có sự bắt đầu và chấm dứt; sanh 
diệt rồi lại sanh diệt. Đến đây, hành giả nhận ra đưỢc 
đặc tánh Vô thường trong mọi pháp hữu vi hay sự vật có 
điều kiện (conditioned things); tự chúng hoạt động như 
một cổ máy, tự chúng liên tục sanh diệt, và không có 
một Đấng Tạo Hóa hay một thần linh nào có thể thay 
đổi đưỢc. Vì mọi sự vật hiện tưỢng đều liên tục sanh 
diệt, nên ta nói chúng bị áp chế bởi vô thường hay bất 
toại nguyện. Thấy đưỢc vô thường, bất toại nguyện nơi 
các sự vật hiện tưỢng, hành giả đồng thời nhận ra đưỢc 
đặc tánh Vô ngã của chúng nghĩa là không thể kiểm 
soát được. 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 203 


Tiếp tục chánh niệm quan sát, hành giả phát hiện ra 
rằng không phải chỉ có một cái phồng mà là vô sô" cái 
phồng nhỏ khi thở vào, và cũng có một chuỗi xẹp liên 
tục khi thở ra. Tương tự như thế, mỗi một động tác dù 
nhỏ nhặt đến đâu cũng do một chuỗi liên tục những cử 
động thật nhỏ tạo thành, mỗi một cảm thọ nơi thân mà 
ta cảm nhận đưỢc là do sự hỢp thành của vô sô" những 
chuyển động li ti trong đó. ở mức độ cao hơn, hành giả 
thây đưỢc những khoảng cách giữa những cái li ti đang 
tiếp nôi nhau; cái này khởi sanh-trụ-diệt, rồi có một 
khoảng cách thật nhỏ trước khi một cái khác lại tiếp tục 
sanh-trụ-diệt, liên tục tiếp nôi mãi như thê". Mỗi sự vật 
hiện tưỢng không phải là một khôi lớn nguyên vẹn vững 
chắc mà là một tập hỢp của hằng hà sa sô" những phần 
nhỏ li ti trong â"y. 

Khi chứng nghiệm đưỢc điều này, hành giả đưỢc 
xem như đạt đến tuệ Sanh Diệt. Hành giả cảm thây 
thật thú vị bởi sự khám phá mới mẻ này, rồi tâm hỷ lạc 
phát sanh khiến tâm định càng tăng và chánh niệm càng 
vững vàng. Theo chú giải, chỉ đến lúc này đây Thất 
Giác Chi mới thật sự khởi sanh nơi tâm hành giả. 

Theo kinh điển, Thâ"t Giác Chi đưỢc liệt kê theo thứ 
tự; Niệm giác chi, Trạch pháp giác chi, Tinh tân giác 
chi, Hỷ giác chi, An tịnh giác chi, Định giác chi, và xả 
giác chi. Nhưng khi hành thiền, các giác chi sanh khởi 
từ; Tân, Niệm, Định, Hỷ, Tịnh, xả, và Trạch pháp,. 


204 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu về vai trò của Thất Giác 
Chi trong thiền Minh Sát. 

Trong khi hành thiền, điều mà hành giả cần phải 
làm là duy trì chánh niệm một cách liên tục. Mà muốin 
có chánh niệm thì phải nỗ lực tinh tấn vì không có tinh 
tấn thì không thể có đưỢc chánh niệm. Nói đến tinh tấn 
ở đây là nói đến Tứ Chánh cần tức: 1. tinh tấn ngăn 
ngừa những tâm sở bất thiện chưa sanh khởi trong tâm, 
2. tinh tấn loại trừ những tâm sở bất thiện đã sanh khởi 
trong tâm, 3. tinh tấn tạo điều kiện cho các thiện tâm 
chưa phát sanh có cơ hội phát sanh, 4. tinh tấn duy trì 
và vun bồi các thiện tâm đã phát sanh. Một khi Tứ 
Chánh Cần hội đủ, chánh niệm sẽ đưỢc thiết lập liên 
tục trên đôl tưỢng. 

Tinh tấn quá mức trong khi hành thiền sẽ làm tâm 
hành giả vọng động, không nằm yên trên đề mục. uể 
oải, thiếu tinh tấn ngưỢc lại sẽ gây buồn ngủ. Vậy hành 
giả không nên quá tinh tấn hay quá giải đãi mà phải 
khéo léo quân bình tinh tấn trong khi hành thiền thì việc 
thiền tập mới có kết quả. 

Chánh Niệm là một tâm sở giúp ta hướng tâm về 
đôd tượng và ghi nhận đôd tưỢng một cách cặn kẽ, chính 
xác. Ngài Mahasi ví chánh niệm như một hòn đá ném 
dính vào bức tường; nó giúp tâm hướng tới đôd tưỢng, 
nắm giữ đôd tưỢng không để đôd tưỢng vuột mất. Chánh 
niệm đưỢc ví như người gác cửa. Có người gác cửa thì 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 205 


kẻ trộm không thể đột nhập vào nhà. Tương tự như thế, 
khi có chánh niệm thì những tâm sở bất thiện không có 
cơ hội xen vào làm ô nhiễm tâm. 

Trong giai đoạn đầu, chánh niệm nơi hành giả còn 
chưa đủ mạnh, nhưng dần dà qua tu tập, chánh niệm 
tăng trưởng, và hành giả có thể kịp thời ghi nhận ngay 
bất cứ đối tưỢng nào thuộc về tâm trước khi chúng có cơ 
hội sanh khởi. 

Khi chánh niệm phát triển mạnh thì Định tăng 
trưởng. Tâm sở định có công năng giữ tâm nằm yên, 
bám chặt trên đôl tưỢng. Sư biết chắc rằng quý vị nơi 
đây đã ít nhiều kinh nghiệm về sự định tâm này dù đôi 
khi chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nhờ có định mà tâm 
nằm yên trên đề mục, thẩm thấu vào đề mục mà hành 
giả đang quan sát, do vậy đề mục đưỢc nhận thấy thật 
rõ ràng, cặn kẽ và chính xác. Ta có thể có chánh niệm 
ghi nhận đôl tưỢng, nhưng lúc ấy đề mục chưa hiện ra 
rõ ràng, chỉ khi có định tâm, do các pháp triền cái không 
có cơ hội sanh khởi, đối tưỢng hiển bày thật rõ nét. Hành 
giả sẽ nhận ra đưỢc đặc tánh chung và riêng của mỗi 
đối tưỢng mà hành giả đang quan sát, thấy chúng khởi 
sanh rồi tan biến, cái này nôi tiếp cái kia liên tục không 
ngừng nghỉ. Sự thấy biết này gọi là Minh Sát tuệ tức 
thấy đưỢc thực tánh của mọi hiện tưỢng. 

Khi kinh nghiệm đưỢc điều này thì Hỷ phát sanh. 
Hành giả có thể cảm thấy như toàn thân nổi gai ốc, 


206 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


hoặc cảm thấy như có những gỢn sóng vỗ vào người, 
hoặc cảm nhận như toàn thân nhẹ tựa bông gòn, hoặc 
thân tâm đều ngập tràn trong hỷ lạc. Liền sau đó An 
tịnh sanh khởi, hành giả cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng, 
tĩnh lặng và an lạc. 

Kiên trì tu tập, hành giả rồi sẽ đạt đến sự chánh 
niệm liên tục mà không cần nỗ lực để có. Trong giai 
đoạn đầu, hành giả phải nỗ lực tinh tấn thực hành chánh 
niệm; đến giai đoạn này, hành giả chỉ cần một chút nỗ 
lực lúc đầu, còn sau đó, không cần dụng công mà hành 
giả vẫn có khả năng ghi nhớ. Lúc này đây, một chi khác 
của Thất Giác Chi sanh khởi có công năng quân bình 
sáu chi kia, đó là xả. cần phải hiểu rằng tâm xả này 
khác với thọ xả. Thọ xả nghĩa là cảm giác không vui 
không khổ thuộc thọ uẩn, trong khi xả giác chi giúp cho 
sáu giác chi còn lại phối hỢp hài hòa với nhau thuộc 
hành uẩn. 

Trạch pháp có nghĩa là tìm tòi để am hiểu Phật 
pháp. Trong quá trình thiền tập, Trạch pháp giác chi là 
hiểu biết đúng đắn về Danh-Sắc hay Tầm-Thân. Tầ"t cả 
những hiện tưỢng khởi sanh nơi thân tâm này mà hành 
giả thực chứng và thấu suô"t đưỢc gọi là Trạch pháp giác 
chi hay Tuệ, tương ứng với Chánh kiến trong Bát Chánh 
Đạo. Định giác chi tương đương với Chánh định. Vậy 
bôn yếu tô"; tân, niệm, định và huệ trong Thâ"t Giác Chi 
cũng đưỢc kể đến trong Bát Chánh Đạo. Trong việc 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 207 


thực hành Tứ Niệm Xứ, hành giả đưỢc nhắc nhở phải: 
tinh cần, tĩnh giác, chánh niệm. Dầu gọi là ‘tinh cần, 
tỉnh giác, chánh niệm’ hay ‘tấn, niệm, định và huệ’ thì 
các trạng thái tâm đều giông nhau và nhiệm vụ của hành 
giả là phát triển các thiện tâm sở này để thực chứng 
đưỢc giáo pháp. 

Bảy yếu tô" giác ngộ này, một khi khởi sanh và phôi 
hỢp hài hòa với nhau, sẽ là một nền tảng vững chắc 
giúp chúng ta thây đưỢc bản châl thực sự của mọi pháp 
trên thế gian, chứng nghiệm Tứ Diệu Đế và đạt đến 
Thánh quả giải thoát. 

Các tâm sở trong Thất Giác Chi cũng có thể khởi 
sanh khi ta giữ giới hay bô" thí cúng dường, nhưng khi â"y 
các tâm sở này chỉ đưỢc gọi là các thiện pháp ịkusala) 
mà thôi chứ chưa đưỢc gọi là Bồ-đề phần (Bodhi). Các 
thiền sư nhấin mạnh rằng; chỉ khi nào ta hành thiền 
Minh Sát, các tâm sở này mới đưỢc gọi là ‘Bojjhanga’, 
bảy yếu tô" đưa đến giác ngộ. Vậy Thâ"t Giác Chi chỉ 
hiện hữu trong tâm những thiền sinh hành thiền Minh 
Sát. 

Tóm lại, hành thiền Minh Sát hay Tứ Niệm Xứ là 
‘phát triển Thâ"t Giác Chi’ hay ‘thực hành Bát Chánh 
Đạo’. Ngày nào mà thiền sinh còn chưa thực chứng 
đưỢc điều này thì còn phải tinh tân tu tập để phát triển 
các yếu tô" dẫn đến giác ngộ nói trên. Nếu đã có đưỢc 
các yếu tô" â"y rồi thì cần phải tiếp tục tu tập, phát triển 


208 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


chúng đến mức độ hoàn hảo để đạt đến giác ngộ viên 
mãn. 

Đức Phật đã dày công khám phá, thực chứng và rồi 
truyền dạy cho chúng ta con đường thoát khổ. Chỉ có 
những ai đã thực chứng đưỢc Thất Giác Chi mới thật sự 
cảm kích sâu sắc công ơn cao dày của Đấng Thế Tôn. 
Là những người may mắn có đưỢc cơ hội nghiên cứu và 
thông hiểu Thất Giác Chi qua pháp học, quý vị nên nỗ 
lực tu tập thực hành Thất Giác Chi cho đến khi nếm 
đưỢc hương vị giải thoát. 

NLTV-11/23/94 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 209 


GIÁC NGỘ 


Thời nay, nhiều người và nhiều nơi hay nói về giác 
ngộ. Danh từ “giác ngộ” (enlightenment) có nhiều ý 
nghĩa khác nhau tùy theo quan niệm, cứu cánh của từng 
mỗi cá nhân, truyền thốing, tôn giáo... Giác ngộ đôl với 
một người theo Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo hay Phật 
Giáo đương nhiên không giông nhau. Do đó, trước khi 
đi vào đề tài này, chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa “giác 
ngộ” trên căn bản giáo lý Nguyên Thủy. 

Giác ngộ là gì ? 

Dựa theo các lời dạy của Đức Phật, giác ngộ là sự 
chứng đắc được Tứ Diệu Đế và sự tận diệt được tất cả ô 
nhiễm hay phiền não trong tâm. 

Chứng đắc đưỢc Tứ Diệu Đế có nghĩa là phải thực 
chứng trực tiếp qua kinh nghiệm bản thân và trong giây 
phút ấy, tâm thức vị hành giả sanh khởi Đạo Tâm hay 


210 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


tâm thánh đạo (Magga Citta). Đây là một tâm hoàn 
toàn mới mẻ chưa khi nào kinh nghiệm đưỢc trước đó. 
Tâm này bắt lấy Niết Bàn làm đôl tưỢng và cùng lúc ấy 
tẩy trừ đưỢc mọi ô nhiễm trong tâm. Từ đó trở đi, hành 
giả trở thành một “người giác ngộ”. Giây phút giác ngộ 
này đưỢc Đại đức Na Tiên (Nagasena) diễn tả trong tập 
luận “Những câu vấn đạo của Vua Milinda” như sau; 

“Tâm của hành_giả đang không ngừng theo dõi các 
đối tượng danh sắc hay thân tâm bỗng vượt lên trên luồng 
danh sắc đang trôi chảy để bắt ngay vào điểm chấm dứt 
của dòng trôi chảy này”. 

Một hành giả đang không ngừng theo dõi dòng 
danh sắc (hay tiến trình của thân tâm) có nghĩa là vị ấy 
đang hành thiền Minh Sát lấy thân tâm làm đôd tưỢng. 
Vị ấy liên tục chánh niệm quán sát các đề mục đang 
sanh khởi trong giây phút hiện tại. Khi thiền tập chín 
mùi, hành giả sẽ đạt giác ngộ. Ngay giây phút giác 
ngộ, tâm hành giả kinh nghiệm đưỢc sự chấm dứt của 
luồng thân tâm đang trôi chảy hay còn gọi là Niết Bàn. 
Điều này có nghĩa là tâm vị ấy bắt lấy sự chấm dứt 
(cessation) diễn trình thân tâm (hay Niết Bàn) làm đối 
tưỢng. Ngay lúc giác ngộ, dòng tâm Minh Sát cũng 
ngừng lại, có nghĩa là không có đôl tưỢng Minh Sát vào 
lúc đó mà chỉ có tâm giác ngộ là Đạo Tâm (Magga Citta) 
lấy Niết Bàn làm đôd tượng mà thôi. 

Chỉ có sự thực tập đúng đắn thiền Minh Sát mới 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 211 


đưa đến kinh nghiệm thân chứng bằng trí tuệ sự chấm 
dứt luồng thân tâm đang trôi chảy chứ không bằng một 
phương pháp nào khác. Điều này có nghĩa là tâm ưí 
tuệ sẽ chứng nghiệm đưỢc sự ngừng nghỉ của danh sắc. 
Đó là sự chứng ngộ Niết Bàn. 

Nói rõ hơn, giây phút giác ngộ đưỢc xảy ra kế tiếp 
sau các Tuệ Minh Sát hay có thể nói giác ngộ là thành 
tựu của Minh Sát Tuệ vì không có Minh Sát thì sẽ không 
có giác ngộ. Theo Vi Diệu Pháp, Đạo Tâm đến ngay 
sau tâm Chuyển Tánh (hay Chuyển Dòng) và trước tâm 
Chuyển Tánh thì có các tâm minh sát như Chuẩn Bị, 
Cận Hành và Thuận Thứ. Tuy nhiên, tâm giác ngộ hay 
Đạo Tầm không phải là tâm dị thục hay tâm kết quả 
(Vipaka). Tóm lại giác ngộ là sự thành tựu mỹ mãn các 
tầng tuệ Minh Sát. 

Thế nào là Đốn Ngộ hay giác ngộ tức khắc? 

Qua nhiều bài kinh, nhiều tích truyện hay chú giải, 
ta thường gặp các trường hỢp đạt giác ngộ tức thời ngay 
sau khi nghe một bài pháp. Thí dụ sau khi Đức Phật 
giảng xong bài kinh đầu tiên là Kinh Chuyển Pháp Luân 
thì ngài Kiều Trần Như (Kondanna) đắc thánh quả Nhập 
Lưu. Hoặc qua nhiều tích truyện trong “Kinh Lời Vàng”, 
có nhiều vị chỉ cần nghe xong một bài pháp, một câu kệ 
là có thể đạt thánh quả A La Hán. Điều này cho chúng 
ta cảm tưởng là có một loại đôn ngộ hay giác ngộ nhanh 
chóng, tức khắc. Nhưng thật ra, mọi giác ngộ đều phải 


212 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


đi theo sau một loạt các tuệ Minh Sát (Insights). Các vị 
trên đặc biệt có đưỢc sự phát triển thật nhanh chóng các 
tầng tuệ Minh Sát là do đã tích lũy rất nhiều ba la mật 
qua bao nhiêu kiếp trong quá khứ. Nay căn cơ đã chín 
mùi, hội đủ điều kiện trổ quả nên chỉ cần nghe một bài 
pháp của Đức Phật thì nhanh chóng giác ngộ chẳng khác 
một búp sen chỉ đợi đến tia nắng đầu tiên của mặt trời 
sẽ lập tức hé mở các cánh hoa. 

Giới đức của bậc giác ngộ. 

Ngay sau giây phút đạo tâm hay tâm thánh đạo sinh 
khởi trong tâm hành giả, vị này trở thành bậc thánh nhân. 
Vị này sẽ tự động giữ giới đức trong sạch và không bao 
giờ phạm một trong năm giới là sát sanh, trộm cắp, tà 
dâm, nói láo và dùng chất say. Chú giải có ghi là vị 
thánh nhân chưa đạt thánh quả A-La-Hán dù có tái sinh 
trong các kiếp tới cũng không bao giờ phạm ngũ giới. 
Chẳng hạn như khi còn bé có thể vị ấy chưa biết đưỢc 
bản chất thánh thiện của mình, nhưng đến lúc lớn lên sẽ 
tự hiểu rõ phẩm hạnh mình có. Và cho dù không biết đi 
nữa thì vị ấy cũng không bao giờ phạm ngũ giới. Trong 
kinh điển có cho thí dụ là nếu đưa cho một đứa bé một 
con cá sông và một con cá chết, nếu kiếp trước đã từng 
giác ngộ thì bao giờ đứa bé cũng tự động chọn con cá 
chết. Điều này cho thấy giới đức tránh sát sanh vẫn 
luôn luôn tiềm tàng trong đứa bé. 

Thời nay có những người tự xưng mình đã giác ngộ. 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 213 


CÓ lần trên ti-vi một người cho mình là một trong 12 vị 
giác ngộ trên thế giới. Thật sự cũng khó kiểm chứng 
đưỢc điều này. Nhưng ta có thể suy xét lời tuyên bô" đó 
có đúng hay không bằng cách căn cứ trên giới đức của 
người này để xem họ có thật là thánh nhân chưa. Ngoài 
ra, cũng có trường hỢp nhiều người hành thiền kinh 
nghiệm những điều trước đây chưa bao giờ đạt đưỢc 
khiến họ tin rằng mình đã đạt giác ngộ thực sự. Nếu 
một người có ý nghĩ như vậy, họ phải tự xét lại xem 
mình có giữ trọn đưỢc năm giới không? Nếu không thì 
nên tự biết là mình chưa giác ngộ. Như vậy, giới đức là 
điều kiện cần thiết để biết xem một người có giác ngộ 
hay không. 

Có phải chỉ có hàng tăng sĩ mới thành đạt giác 
ngộ? 

Câu trả lời là không. Trong thời kỳ Đức Phật, có 
râ"t nhiều kinh điển ghi lại các câu chuyện về những cư 
sĩ thành đạt giác ngộ. Thí dụ như chàng thanh niên tên 
Yassa ngay sau khi nghe Đức Phật giảng bài kinh 
“Chuyển Pháp Luân” đã đạt giác ngộ, và cha của chàng 
cũng đạt giác ngộ một cách tương tự. Vua Bình Sa Vương 
(Bimbisara) trở thành vị Nhập Lưu và tiếp tục trị vì vương 
quốc của mình, ông cấp Cô Độc (Anathapindika), người 
đã xây câ"t và dâng cúng Kỳ Viên Tự cho tăng đoàn, 
Visakha, một vị nữ cư sĩ thuần thành, Nakulapita, vị 
vua dòng Thích Ca Mahanama, livaka, vị danh y chữa 


214 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


bệnh cho Đức Phật... đều đạt giác ngộ và tiếp tục đời 
sông cư sĩ của họ cho đến lúc chết. Như vậy, vấn đề 
giác ngộ không phải chỉ dành riêng cho hàng xuất gia, 
mà bất cứ ai có quyết tâm tu tập đều có thể thành đạt. 

Có phải giác ngộ chỉ dành riêng cho nam giới ? 

Không phải như vậy. Đức Phật có người dì, vừa là 
mẹ nuôi, tên Gotami (Kiều Đàm) muôn đưỢc thành tỳ 
kheo ni và gia nhập Tăng đoàn, nhưng Đức Phật đã nhiều 
lần từ chôl. Tuy vậy bà vẫn không nản lòng. Một hôm, 
bà cùng 500 vị công chúa dòng Thích Ca đến gặp Đức 
Phật để tiếp tục thỉnh cầu. Sau một ngày đường đi bộ, 
ai cũng mỏi mệt nhưng họ kiên nhẫn đứng chờ ngoài tu 
viện. Ngài Ananda thấy vậy mới hỏi nguyên do, rồi 
vào trình lại lời thỉnh cầu của họ. Sau khi Đức Phật từ 
chôl ba lần, ngài Ananda mới hỏi: “Bạch Đức Thế Tôn, 
người nữ sau khi xuất gia có thể đạt các tầng giác ngộ 
như Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất Lai hoặc A La Hán không?” 
Đức Phật trả lời là họ có thể đạt các quả vị đó. Sự xác 
nhận của Đức Phật cho ta thấy là mọi người đều có thể 
đạt giác ngộ và trong thời kỳ Đức Phật, nhiều người nữ 
đã trở thành bậc thánh nhân khi đang là cư sĩ, như bà 
Visakha, hoặc đang trong ni đoàn như các bà Gotami, 
công chúa Yasodara (Gia du đà la, vỢ của Bồ Tát Thái 
Tử Sidharta), Rupananda, Uppalavanna, Khema, 
Pantacara. Lời tán thán hoan hĩ khi thành đạt giác ngộ 
của các vị này đã đưỢc ghi lại trong bộ kinh “Trưởng Ni 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 215 


Kệ” (Therigatha). 

Người đạt giác ngộ có tự biết là mình đã giác ngộ 
không? 

Giác ngộ là một kinh nghiệm thân chứng. Một người 
đã tự trải qua kinh nghiệm hay trạng thái đó thì tất nhiên 
họ phải biết. Ngay sau khi đạo tâm hay tâm giác ngộ 
vừa chấm dứt thì có các quả tâm sinh khởi tiếp theo. 
Lúc bấy giờ vị thánh nhân sẽ duyệt lại các thánh đạo, 
thánh quả, những ô nhiễm trong tâm đã đoạn diệt cũng 
như những ô nhiễm chưa đoạn diệt. Phần đông các vị 
thánh đạt giác ngộ đều duyệt lại ít nhất là ba kinh 
nghiệm; thánh đạo, thánh quả và Niết Bàn. 

Một người khi đạt Niết Bàn mà nếu không có kiến 
thức, không có hiểu biết về Phật pháp thì có thể người 
đó không hay biết đưỢc là mình đã đưỢc thánh quả trên 
nhưng vị ấy chắc chắn biết là mình đã đạt đưỢc một cái 
gì đặc biệt. Thí dụ khi một người ghé đến thiền viện 
này sẽ có kinh nghiệm về nơi chôn này, nhưng người đó 
có thể không biết chỗ này có tên là gì. 

Giác ngộ của Đức Phật và của các Thánh Đệ Tử 
có giốhg nhau không ? 

Đức Phật là người đầu tiên thành đạt giác ngộ và 
sau đó Ngài đã giảng dạy cho người khác và nhiều người 
cũng đã thành đạt đưỢc như Ngài. Họ đưỢc gọi là những 
Thánh Đệ Tử (Savaka). Tuy nhiên, phẩm chất về giác 


216 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


ngộ của Ngài và của họ khác nhau. 

Sự giác ngộ của chư Phật thường đưỢc đi kèm thêm 
với những trí tuệ hay phẩm hạnh đặc biệt mà chỉ một vị 
Phật mới có đưỢc, như sự Toàn Giác và Đại Bi Tâm. 
Ngoài ra, tâm của một vị Phật hoàn toàn trong sạch, 
không còn tì vết trong khi tâm của một vị A La Hán tuy 
cũng hoàn toàn trong sạch nhưng chưa bỏ hẳn đưỢc các 
tập khí cũ hay còn gọi là tiền khiên tật ( vasana). 

Một người tuy đã tẩy trừ đưỢc mọi ô nhiễm hay phiền 
não trong tâm nhưng tư cách hành động bên ngoài vẫn có 
thể giông như một kẻ chưa giác ngộ, tức là vẫn còn bị ảnh 
hưởng của các tiền khiên tật tích lũy từ bao kiếp trước. 
Khi Đức Phật đạt giác ngộ thì Ngài đồng thời tẩy sạch 
hoàn toàn mọi ô nhiễm trong tâm cũng như mọi tiền khiên 
tật bên ngoài. Tuy nhiên, các vị thánh đệ tử có thể vẫn 
còn các tập khí ví như một bình rưỢu tuy đã rửa sạch 
nhưng vẫn còn phảng phất mùi rưỢu. 

Có giác ngộ ở ngoài Phật Pháp không? 

Trước giờ Đức Phật nhập Đại Niết Bàn, có một vị 
ẩn sĩ ngoại đạo tên là Subhadda đến gặp và hỏi Ngài: 
“Có những vị thầy ngoại đạo tuyên bô" họ là những bậc 
Giác Ngộ. Thưa Ngài có thật như vậy hay không ?” Đức 
Phật bảo Subhadda hãy tạm gác câu hỏi này qua một 
bên và dạy như sau ; “Nếu Giáo Pháp nào, gồm Giáo 
Lý và Giới Luật, mà không có Bát Chánh Đạo thì sẽ 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 217 


không có những hành giả đạt tầng thánh thứ nhất, thứ 
hai, thứ ba và thứ tư. Nhưng nếu Giáo Pháp nào có Bát 
Chánh Đạo thì sẽ có các bậc đạt tầng thánh thứ nhất, 
thứ hai, thứ ba và thứ tư”. Do đó, chúng ta tuy nên tránh 
nói là ngoài Phật Pháp thì không có giác ngộ, nhưng ta 
phải hiểu rằng chỉ trong Phật Pháp mới có Bát Chánh 
Đạo mà thôi. 

Những tầng mức giác ngộ 

Nếu nói đến sự chứng ngộ Tứ Diệu Đế thì giác ngộ 
chỉ có một. Tuy nhiên, nếu đặt vấn đề tận diệt ô nhiễm 
hay phiền não trong tâm thì giác ngộ có bốin tầng mức. 

Tầng Giác Ngộ Thứ Nhất: Nhập Lưu 

Đây chỉ một người đã nhập vào dòng giải thoát. 
Con suôi nào rồi cũng chảy ra biển cả, nên một vị Nhập 
Lưu sớm muộn gì cũng đạt giác ngộ hoàn toàn. 

Một vị Nhập Lưu tận diệt đưỢc ba kiết sử hay ba sỢi 
dây tró buộc đầu tiên trong 10 kiết sử là thân kiến, hoài 
nghi và giới cấm thủ. Loại trừ thân kiến là không còn 
ảo tưởng vào một cái ta hay bản ngã trường tồn, bất 
biến. Dứt bỏ hoài nghi là không còn nghi ngờ Tam Bảo, 
luật nghiệp báo, pháp môn thiền định. Đoạn trừ giới 
cấm thủ là không còn hành theo các hình thức cúng bái 
mê tín dị đoan... Khi ba kiết sử này đã tận diệt thì sẽ 
không bao giờ sinh khởi trở lại nữa. 


218 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Tầng Giác Ngộ Thứ Hai: Nhất Lai 

Nếu quí vị Nhập Lưu tiếp tục hành thiền Minh Sát và 
đạt thánh quả kế tiếp thì đưỢc gọi là bậc Nhất Lai có 
nghĩa là chỉ còn một lần tái sinh vào cõi dục giới nữa mà 
thôi. Tuy vị này không loại bỏ thêm một kiết sử nào khác 
nhưng những kiết sử còn lại trong tâm trở nên yếu đi. 

Tầng Giác Ngộ Thứ Ba: Bất Lai 

Nếu vị Nhất Lai tiếp tục hành thiền Minh Sát và 
đạt đưỢc thánh quả kế tiếp thì trở thành bậc Bất Lai có 
nghĩa là vị này sẽ không còn trở lại cõi dục giới nữa. Vị 
này đã đoạn trừ thêm hai kiết sử là ái dục và sân hận, 
tức là không còn bám víu vào bất cứ đôd tưỢng của giác 
quan và không còn bị chi phôi bởi sự giận dữ, sỢ hãi hay 
ưu phiền nữa. Vị này trước khi chết chắc chắn đắc nhiều 
tầng Thiền (Ihanas) và sau khi chết sẽ tái sinh vào cõi 
Phạm Thiên là cõi của các bậc hầu như hoàn toàn trong 
sạch. Vị Bất Lai gần giông như một vị A La Hán, nghĩa 
là không dính mắc gì vào các đôl tưỢng ở cõi dục giới, 
chỉ khác có một điểm là tâm của vị Bất Lai còn hướng 
về cõi trời Phạm Thiên. Do đó mà khi mãn kiếp, họ sẽ 
tái sinh vào các cõi này. 

Tầng Giác Ngộ Thứ Tư: A La Hán 

Vị Bất Lai tiếp tục hành thiền Minh Sát sẽ đạt đưỢc 
kết quả cuôl cùng là tầng thánh giải thoát A La Hán. ‘A 
La Hán” nguyên nghĩa là bậc đáng cung kính, đã tận 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 219 


diệt mọi kiết sử còn lại trong tâm. Các ô nhiễm hay 
phiền não sẽ không bao giờ trở lại dù vị này vẫn còn 
mang thân người. Như đã nói ở trên, các vị A La Hán 
có thể vẫn còn những tiền khiên tật tuy rằng tâm các vị 
này hoàn toàn không còn bám níu vào tất cả những gì 
thuộc các cõi người hay cõi Phạm Thiên. Tâm của các 
vị này trong sạch như vậy nên họ không còn tái sinh. Vô 
minh và ái dục là những tâm sở cội nguồn cho tái sinh 
đã hoàn toàn đoạn tận nơi tâm các vị A La Hán. Vị A 
La Hán đưỢc ví như một ngọn đèn dầu sẽ lụn tắt khi dầu 
cạn. Thân xác vị này mang trong kiếp hiện tại là thân 
xác cuôl cùng và kiếp sông mà họ đạt đưỢc quả vị này 
sẽ là kiếp sông chót. 

Trên đây là sự giải thích sơ lược về giác ngộ dựa 
vào lời dạy của Đức Phật. Mục đích của chúng ta là 
hành thiền viên mãn để đạt đưỢc những tầng giác ngộ 
trên. Đức Phật luôn luôn dạy rằng khi một người đạt 
quả vị Nhập Lưu, người đó không nên tự mãn rồi đứng 
ở quả vị đó, mà phải tiếp tục cô" gắng tu tập để đạt đến 
các tầng giác ngộ kế tiếp. Chúng ta không nên chỉ tự 
bằng lòng với những hạnh bô" thí, giữ giới mà phải tiến 
đến thiền tập. Rồi cũng không nên dừng lại trong hạnh 
phúc do thiền định mang lại mà phải nỗ lực đạt đưỢc trí 
tuệ giải thoát. 

Giáo Pháp của Đức Phật nhằm giúp chúng sanh vượt 
thoát moi nỗi khổ đau. Cho dù có đươc tái sanh vào cõi 


220 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


trời Phạm Thiên cao nhất đi nữa, chúng sanh vẫn còn 
trong vòng luân hồi. Đức Phật thường nhấn mạnh rằng 
chính các Phạm Thiên vẫn còn bị trầm luân trong sinh 
tử. Cho nên muôn hoàn toàn chấm dứt khổ đau, chúng 
ta phải nghĩ đến cách thoát vượt ra tất cả các cảnh giới 
trong lục đạo này và nỗ lực thực hiện ý nguyện giải 
thoát đó. 

Vậy Sư cầu chúc cho các bạn thiền tập đưỢc tốt 
đẹp và sớm đạt đưỢc sự giác ngộ giải thoát. 

NLTV 4-24-1998 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 221 


BỒ Tát Đạo Trong 
Phật Giáo Nguyên Thủy 


Trong các bài kinh thuộc tạng Pali, khi thuyết pháp 
Đức Phật thường dùng hai danh từ để chỉ chính Ngài; 
Bồ Tát (Boddhisatta) và Như Lai (Tathagata). Ngài tự 
gọi là Bồ Tát trong giai đoạn trước ngày thành đạo. Sau 
khi đạt quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác rồi thì Ngài 
thường xưng là Như Lai. 

Dựa vào những danh xưng này, ta có thể hiểu rằng 
Bồ Tát là một vị có đầy đủ điều kiện thành đạt giác ngộ 
hoặc là một vị đang đi ttên con đường chắc chắn dẫn 
đến quả vị Phật. Trong chú giải, chữ Bồ Tát có ba nghĩa; 

1. Là một người có đủ điều kiện, phẩm hạnh cần thiết 
để trở thành một vị Phật. 

2. Là một người luôn luôn có tâm nguyện thật mãnh 
liệt muôn thành Phật. Ý nghĩa này chỉ thích hỢp với 


222 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


nguyên ngữ Pali “Boddhisatta” vì “satta” là tâm luôn 
hướng về, luôn hoài bão đắc quả Phật. Còn chữ 
“Boddhisatva” của Sanscrit (Bắc Phạn) để chỉ các 
bậc đã phát tâm Bồ đề và đã giác ngộ. 

3. Là một người có trí tuệ (Boddhi) và có khả năng 
chứng ngộ các tầng thánh và quả vị giác ngộ Toàn 
Giác với tất cả các phẩm hạnh viên mãn của một vị 
Phật. 

Theo giáo lý Nguyên Thủy, có ba quả vị giác ngộ: 

a. Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác hay Chánh Biến 
Tri. 

b. Đức Phật Độc Giác hay Bích Chi Phật (Pacceka 
Buddha) hay Đức Phật Im Lặng. 

c. Các thánh đệ tử của Đức Phật gồm 3 hạng ; 

• Các trưởng đệ tử : Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền 
Liên. 

• Các đại đệ tử như : Kiều Trần Như, Đại Ca Diếp, 
Ananda, A Nậu Đà Lạ 

• Các đệ tử đã đắc đạo quả A La Hán. 

về mặt phẩm chất và khả năng, mỗi quả vị kể trên 

có nhiều đặc điểm khác nhau. Các vị Phật Toàn Giác 

thành đạo giải thoát mà không nhờ sự chỉ dạy của một 

vị thầy nào. Sau khi giác ngộ, các Ngài trở lại giáo hóa 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 223 


chúng sanh. Các vị Phật Độc Giác cũng tự chứng ngộ 
nhưng không có khả năng truyền dạy lại cho chúng sanh. 
Các ngài đưỢc ví như người nằm mơ nhưng không biết 
cách diễn tả giấc mơ cho người khác nghe. Các vị thánh 
đệ tử đạt giác ngộ nhờ sự hướng dẫn của một vị thầy 
như Đức Phật. Họ có thể có hoặc không có khả năng 
giảng dạy hay giúp đỡ người khác đạt giác ngộ. 

Do đó ta thấy có nhiều phương cách cũng như cứu 
cánh trong việc thành tựu đạo giải thoát. Theo giáo lý 
Nguyên Thủy, Phật tử có toàn quyền lựa chọn một trong 
ba phương cách kể trên tùy theo tâm nguyện và khả 
năng của chính mình. Nhưng theo truyền thông Phật 
Giáo Đại Thừa thì Phật tử đưỢc khuyến dạy nên đi theo 
đường Bồ Tát Đạo để đạt tới Phật Quả. Vì Sư không có 
kiến thức đặc biệt về giáo lý Bắc Tông nên ở đây Sư chỉ 
xin trình bày vấn đề này trên căn bản những gì đã thu 
thập đưỢc trong giáo lý Nguyên Thủy. 

Sứ mạng của một vị Phật là cứu giúp và chỉ dạy cho 
chúng sanh vượt thoát ra mọi khổ đau của vòng luân hồi 
sanh tử. Nhưng một chúng sanh muôn đưỢc trở thành 
một vị Phật phải trải qua không phải là vài kiếp mà là 
vô sô" kiếp trầm luân trong tam giới. Do đó, khuyến 
khích một ai hãy hành Bồ tát đạo để trở thành Phật có 
nghĩa là khuyến khích người â"y kiên trì chịu đựng tâ"t cả 
mọi khổ đau qua muôn ức kiếp sông trong vòng luân 
hồi này. Trong kinh điển Nguyên Thủy, chưa bao giờ 


224 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


CÓ ghi lời Đức Phật thẳng thắn thuyết phục một ai nên 
cô" gắng đạt quả Chánh Đẳng Chánh Giác mà Ngài chỉ 
luôn luôn sách tân đệ tử Ngài phải nỗ lực thành tựu 
thánh quả A La Hán càng sớm càng tô"t. 

Mặc dù con đường đạt thánh đạo luôn luôn đưỢc 
nhân mạnh nhưng không phải vì vậy mà Phật Thừa và 
Duyên Giác Thừa không đưỢc đề cao và kính ngưỡng 
trong Phật Giáo Nguyên Thủy. Đôl với bất cứ ai có đủ 
Đại Bi Tầm muôn gánh chịu mọi khổ đau trong vô lượng 
kiếp để hoàn thành các hạnh nguyện bồ tát đều có thể 
phát bồ đề tâm, quyết chí đi trọn con đường để tiến đến 
Phật Quả. Như vậy mục tiêu tôl hậu này hoàn toàn là 
do sự lựa chọn tùy theo lý tưởng và tâm nguyện của 
từng cá nhân. 

Phải làm gì để có thể trở thành một vị Phật? 

1. Trước hết, phải là một vị Bồ Tát. Theo giáo lý 
Nguyên Thủy, muôn trở thành một vị Bồ Tát, một người 
phải phát thệ những lời nguyện râ"t lớn và phải hội đủ 
những điều kiện rất cao : 

• Người â"y phát đại nguyện hành Bồ Tát Đạo trước 
mặt một vị Phật tại thế và đưỢc chính Đức Phật ấy chứng 
minh cho. Nhân đây xin nhắc lại chuyện tiền thân của 
Đức Phật Cồ Đàm (Gautama). Mặc dù Ngài đã nhập 
diệt cách đây hơn 2500 năm, chúng ta vẫn gọi Ngài là 
Đức Phật Hiện Tại vì chúng ta đang hành theo Giáo 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 225 


Pháp của Ngài. 

Trong một kiếp rất xa xôi, Ngài là đạo sĩ Sumedha. 
Khi đưỢc gặp Đức Phật hiện tiền lúc bấy giờ là Phật 
Nhiên Đăng (Pidancara), Ngài phát tâm muôn đạt quả 
vị Phật với lời đại nguyện như sau; 

“Khi ta vượt thoát đến bờ bên kia rồi, ta sẽ cứu giúp 
chúng sanh vượt thoát khỏi biển trầm luân này. Nếu ta 
có thể cắt đứt đưỢc vòng sanh tử, lên đưỢc thuyền chánh 
pháp, ta sẽ trỢ lực cho chúng sanh cũng làm đưỢc như 
ta”. 

Qua các câu thệ nguyện này chúng ta hiểu là Bồ 
Tát không thể cùng đem chúng sanh qua bờ bên kia với 
Ngài đưỢc. Ngài phải tự thân vượt đến bờ bên kia rồi 
mới tìm cách chỉ dạy cho người khác thoát đưỢc dòng 
bộc lưu như Ngài. 

• Muôn phát đại nguyện này và muôn đưỢc Đức Phật 

Hiện Tiền thọ ký, phải hội đủ tám điều kiện như 
sau; 

a. Phải là người ở cõi nhân gian chứ không phải là chúng 
sanh ở cõi giới khác. 

b. Phải là người nam. Nếu một nữ nhân muôn phát 
nguyện thì phải chuyển thân nam trước. 

c. Dù có khả năng đạt thánh quả giải thoát A La Hán 


226 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


trong kiếp đó và các kiếp tới, vị này vì tâm đại bi vô 
lượng với chúng sanh cũng tự nguyện bỏ qua cơ hội 
đó cho đến kiếp cuôl cùng khi đạt chánh quả. 

d. Phải tự phát thệ trước mặt một vị Phật Hiện Tiền. 
Nếu chỉ nguyện trước một vị Phật đã nhập diệt hoặc 
trước một tôn tưỢng thì lời nguyện ấy sẽ không có 
giá trị vì thiếu sự hứa khả của một vị Phật thật sự. 

e. Phải là một ẩn sĩ sông đời phạm hạnh vì nếp sông cư 
sĩ tại gia không thích hỢp với con đường Bồ tát đạo. 

f. Phải đạt năm pháp thần thông và tám tầng thiền 
(bôn tầng thiền sắc giới và bôn tầng vô sắc giới) 

g. Phải có tâm triệt để xả ly tất cả, ngay cả thân mạng 
mình cho chư Phật và chúng sanh. 

h. Phải có ý chí vô cùng mạnh mẽ để đạt Phật Quả. 
Nếu có ai nói rằng cõi trần này là một đại dương vô 
tận thì vị ấy cũng quyết chí lội qua, hay ai nói thế 
gian này là một biển than nóng đỏ thì vị ấy cũng sấn 
sàng bước lên để vượt đến bờ bên kia. 

2. Sau khi đã đưỢc Đức Phật Hiện Tiền thọ ký, vị 
ấy sẽ chính thức trở thành một Bồ Tát và bắt đầu hành 
trì đầy đủ 10 Ba la mật đến mức viên mãn. Ba la mật 
(paramis) là những phẩm hạnh toàn hảo mà một vị Bồ 
Tát tự biết đưỢc do trí tuệ đặc biệt của mình. 

Mười Ba la mật của các bậc hiền trí là: bố thí, trì 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 227 


giới, thoát ly, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nhục, chân thật, quyết 
định, tâm từ, tâm xả. 

Một vị Bồ Tát phải hoàn thiện tất cả các phẩm hạnh 
này qua vô lượng kiếp sông và nhiều chu kỳ thế giới. 
Còn người bình thường như chúng ta cũng có thể thực 
hành các hạnh này dù ở mức độ khác nhau. 

• Chẳng hạn như Bô" thí ba la mật, người thường chỉ 
cho ra, giúp đỡ bằng một phần nhỏ những gì mình 
có, trái lại vị Bồ Tát thì cho ra đến tận cùng ví như 
lật úp một hũ đầy nước xuông, chẳng còn lại giọt 
nào bên trong. 

• Trì giới ba la mật: Phật tử chúng ta hay bị đứt giới vì 
nhiều lý do rồi sau đó xin giới lại. Nhưng giới đức 
của vị Bồ Tát thì không bao giờ bị đứt đoạn cho dù 
là phải bỏ đi mạng sông của mình. 

• Thoát ly ba la mật; vị Bồ Tát lúc nào cũng hướng 
về hạnh xả ly, sông đời sông phạm hạnh dù đang ở 
vị trí quyền uy sang giàu. 

• Trí tuệ ba la mật; Bồ Tát lúc nào cũng tận lực phát 
triển trí tuệ đến mức cùng tột. Ngài không từ bỏ bâ"t 
cứ một cơ hội nào để quán sát, tu học hướng về giải 
thoát, giác ngộ. Cũng thế, Phật tử luôn luôn đưỢc 
nhắc nhở, khuyến khích là phải năng tham vân, tra 
cứu và thực hành giáo pháp để vun bồi trí tuệ. 


228 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


• Tinh tấn ba la mật : vị Bồ Tát không bao giờ dễ 
duôi, giải đãi trên đường hành đạo. 

• Nhẫn nhục ba la mật: đức kiên trì, kham nhẫn của vị 
Bồ Tát đưỢc ví như đất, luôn luôn bình thản chịu 
đựng đủ mọi thứ cấu tịnh đổ lên mình. 

• Chân thật ba la mật: vị Bồ Tát luôn giữ tâm quang 
minh, chính trực, không bao giờ dôd trá ví như ngôi 
sao mai trên bầu trời, không bao giờ thay đổi vị trí 
của mình. 

• Quyết định ba la mật: ý chí quyết tâm vững chắc 
của Bồ Tát đưỢc so sánh như núi đá hùng vĩ không 
sức mạnh nào có thể lay chuyển nổi. 

• Tầm từ ba la mật của Bồ Tát trải rộng đến tất cả mọi 
người oán thân bình đẳng, đến tất cả chúng sanh 
khắp mọi pháp giới. Ba la mật này đưỢc ví như nước, 
đôl với người tô"t hay xấu khi dùng đều đem lại cho 
họ sự mát mẻ như nhau. 

• Tâm xả ba la mật cũng đưỢc ví như đất, luôn thăng 
bằng và bình thản, tự tại trước mọi pháp thế gian. 

Tất cả 10 Ba la mật này đưỢc thực hành ở ba mức độ 
khác. Chẳng hạn như hạnh bô" thí: 

a. ở mức độ căn bản : cho những gì bên ngoài thân như 
của cải, vỢ con... 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 229 


b. ở mức độ trung bình : cho những gì trong thân như 
tay, mắt... 

c. ở mức độ cùng tột: cho luôn cả mạng sông. 

Nhân 10 Ba la mật trên với ba mức độ khác nhau sẽ 
có tất cả là 30 loại ba la mật. Cùng với 30 loại Ba la 
mật này, vị Bồ Tát phải thực hiện năm đại xả ly (chân 
tay, mắt, tiền của, vương quô"c, vỢ con.) và ba đôl tượng 
thực hành (vì hạnh phúc của chúng sanh, vì sự bảo vệ 
cho gia đình thân thuộc và vì sự viên thành quả vị Phật). 

Tóm lại, một vị Bồ Tát phải hội đủ tất cả phẩm hạnh, 
điều kiện trên đây và với tâm đại bi vô lượng, phải trải 
qua vô sô" kiếp trôi lăn trong tam giới để cứu giúp chúng 
sanh bớt đau khổ thì mới mong thành đạt Phật quả. 

Phải cần bao nhiêu thời gian để một vị Phật hoàn 
tất 10 Ba La Mật? 

Có ba danh vị Phật đưỢc tiêu biểu tùy theo các 
đặc điểm, phẩm hạnh của các Ngài: 

1. Trí Tuệ Phật: Vị Phật mà trí tuệ là thù thắng. 

2. Tín Tầm Phật: Vị Phật mà đức tin là thù thắng. 

3. Tinh Tân Phật; Vị Phật mà tinh tân là thù thắng. 

Do đó vị Bồ Tát nào mà trí tuệ là phẩm hạnh nổi 
bật nhâ"t sẽ trở thành Trí Tuệ Phật sau 4 A tăng kỳ và 
100 ngàn đại kiếp. Vị Bồ Tát có đức tin là phẩm hạnh 


230 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


nổi bật nhất thì trở thành Tín Tâm Phật sau 8 A tăng kỳ 
và 100 ngàn đại kiếp. Vị Bồ Tát có tinh tấn là phẩm 
hạnh nổi bật nhất thì đạt danh vị Tinh Tấn Phật sau 16 A 
tăng kỳ và 100 ngàn đại kiếp. 

Chắc quý vị sẽ tự hỏi ai là người ấn định các mức 
thời gian này? 

Trong Kinh Buddhavasa kể về Chư Phật trước Đức 
Phật Gautama có câu: “Vào bôn A tăng kỳ và 100 đại 
kiếp trước đó, có một đạo sĩ tên là Sumedha...”, các nhà 
chú giải đã nhân sô" đó lên hai lần cho các vị Tín Tầm 
Phật và nhân lên bôn lần cho các vị Tinh Tân Phật. 

Có thể rút ngắn thời gian thành đạt Phật quả 
đưỢc không? 

Thí dụ nếu một vị Bồ Tát từng giây từng phút nỗ lực 
tinh cần phát triển 10 Ba la mật không ngừng nghỉ thì vị 
này có thể đạt Phật quả sớm hơn không? (cũng giông 
như ta làm thêm giờ phụ trội để hoàn tâ"t công việc sớm 
hơn hạn định). Điều này không thể thực hiện đưỢc vì trí 
tuệ chưa chín mùi và vì các yếu tô" cần thiết khác cũng 
chưa đủ để thành tựu các ba la mật kia. Ví như ta gieo 
một hạt giông, phải đợi đúng thời gian, hạt giông mới 
thành cây, ra hoa và kết trái. Ta không thể làm cách gì 
đô"t giai đoạn để cây trổ quả sớm hơn. 

Như vậy thời gian để thực hành viên mãn 10 Ba la 
mật không thể thay đổi đưỢc. Do đó ta có thể nghĩ rằng 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 231 


chắc không ai muôn thành Tinh Tấn Phật cả vì quả vị 
này đòi hỏi thời gian lâu dài nhất. Sư xin kể về một vị 
cao tăng rất nổi tiếng ở Mandalay là thành phố mà Sư 
sinh trưởng. Vị này nổi tiếng vì học hành rất chậm lụt, 
trí nhớ kém cỏi, học thuộc một câu kệ phải mất thời 
gian rất lâu. Nhưng Ngài có hạnh tinh tấn thật dũng 
mãnh và nhờ cô" tâm trì chí nên khi đã học, đã ghi nhớ 
một điều gì thì không bao giờ quên. Sau đó Ngài trở 
thành một nhà Phật học tinh thông lỗi lạc. Ngài có viết 
một bộ sách Phật pháp và ở trang cuô"i, Ngài đã ghi lời 
phục nguyện như sau; “Nguyện xin công đức trước tác 
bộ sách này giúp tôi đạt thành quả vị Tinh Tân Phật”. 
Lời mong cầu này cho ta thây Ngài đã hoan hỉ sấn sàng 
trãi qua 16 A tăng kỳ và 100 đại kiếp để đưỢc trở thành 
Phật! 

Một vị Bồ Tát đã đạt giác ngộ chưa? 

Theo kinh điển Phật Giáo Bắc Tông thì nhiều người 
tin rằng Bồ Tát là vị đã đạt giác ngộ nhưng chưa nhập 
Niết Bàn vì còn nguyện ở lại và trở lại để cứu độ chúng 
sanh qua nhiều kiếp sông. Nhưng theo giáo lý Nguyên 
Thủy thì Bồ Tát chưa giác ngộ. Vị này hoãn lại việc 
chứng đắc giác ngộ chứ không phải hoãn lại việc nhập 
Niết Bàn. 

Trước hết ta hãy biết qua giác ngộ là gì? Theo giáo 
lý Nguyên Thủy thì giác ngộ là chứng nghiệm đưỢc Tứ 


232 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Diệu Đế, kinh nghiệm trực tiếp Niết Bàn và sự thân 
chứng này là kết quả của sự tu tập thiền Minh Sát. Khi 
tuệ Minh Sát đạt đến mức viên mãn, trong tâm hành giả 
sẽ sanh khởi một Đạo Tầm hay tâm thánh đạo bắt lấy 
Niết Bàn làm đối tưỢng, thực chứng đưỢc Tứ Diệu Đế. 

Có bốin tầng bậc giác ngộ ; Nhập Lưu (chỉ còn bảy 
lần tái sanh trong cõi dục giới), Nhất Lai (còn một lần 
tái sanh trong cõi dục giới), Bất Lai (không còn tái sanh 
trong cõi dục giới) và A La Hán (hết tái sanh). Cho nên 
dù đạt đưỢc giác ngộ ở bất cứ tầng thánh nào thì thời 
gian còn lại cũng quá ngắn, không thể đủ toàn thiện các 
Ba la mật. 

Đọc Túc Sanh tmyện kể lại các tiền thân của Đức 
Phật, ta thấy rất nhiều kiếp, Bồ Tát tái sanh làm thú như 
khỉ, nai, chim, chó... Nếu đã vào các tầng thánh cho dù 
là tầng thứ nhất, Bồ Tát cũng không thể tái sanh vào 
bôn khổ cảnh đưỢc. 

Do đó ta có thể nói là Bồ Tát chưa đạt giác ngộ. 
Nhưng Bồ Tát luôn luôn là một chúng sanh phi thường, 
dù trong kiếp người hay kiếp súc sanh, lúc nào cũng 
nêu gương sáng, giới hạnh mẫu mực luôn làm lợi ích 
cho chúng sanh khác. Trong kiếp nào, Bồ Tát cũng là vị 
dẫn đầu một nhóm hay một nước, sông hy sinh và tùy 
thuận với mọi người chung quanh. 

Bồ Tát có hành thiền Minh Sát không? 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 233 


BỒ Tát giữ tâm thuần tịnh và huân bồi Ba la mật 
bằng hành thiền Minh Sát nhưng ngưng ngay trước khi 
đạt giác ngộ. 

Người hành thiền Minh Sát có thực tập 10 Ba La 
Mât không? 

Ba la mật không chỉ dành riêng cho ai hành Bồ tát 
đạo mà mọi người đều có thể vun bồi tùy theo khả năng 
hay mức độ khác nhau. Hãy xét xem khi hành thiền 
Minh Sát, ta có thực tập đưỢc 10 Ba la Mật này không? 

1. Bô" thí: Thiền sinh đến thiền viện đều cúng dường 
tài vật, dâng thức ăn cho chư tăng và các bạn tu, 
chấp tác, công quả ... 

2. Trì giới: Mỗi ngày trong khóa thiền thiền sinh đều 
thọ giới và giữ giới hạnh trong sạch. 

3. Thoát ly: Thiền sinh phân đấu từ bỏ cuộc sông gia 
đình và xã hội, đến thiền viện vài ngày hay vài tuần 
để tập sông đời thoát ly, giữ phạm hạnh. Thoát ly 
(còn gọi là ẩn cư) có hai mặt: 

a. Thân ẩn cư: viễn ly khỏi các ràng buộc của gia đình 
hay xã hội bên ngoài. 

b. Tầm ẩn cư: cô" gắng tẩy trừ các ô nhiễm trong tâm. 

4. Trí tuệ ; Hành thiền Minh Sát là phương cách tô"t 
nhất để phát triển trí tuệ. Sự thấu triệt sự thật về 


234 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


thân, tâm, và mọi pháp đưỢc gọi là trí tuệ. Chúng ta 
thực sự đang có trí tuệ này vì khi hành thiền Minh 
Sát, ta không thể không thấy bản chất thực sự của 
mọi tưỢng danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. 

5. Tinh tấn: Là điều kiện quyết định cho sự thiền tập 
nên khi hành thiền, chúng ta vun bồi rất nhiều loại 
ba la mật này. 

6. Nhẫn nhục; Hành thiền Minh Sát đòi hỏi rất cao đức 
tánh kiên trì, kham nhẫn, chịu đựng với rất nhiều 
mặt như thời tiết, thức ăn, giờ giấc, cảm thọ khó chịu 
trong thân và tâm... Hòa thượng Mahasi thường nhắc; 
“nhẫn nhục dẫn tới Niết Bàn”. Thiền sinh trau giồi 
hạnh này nhiều nhất trong khi thiền tập. 

7. Chân thật; Trong khóa thiền, thiền sinh thọ tám giới 
trong đó có giới không nói dối, giữ “im lặng cao quí” 
(noble silence), tuyệt đôi không trò chuyện,.. Trong 
giờ trình pháp với vị thầy, thiền sinh trình bày một 
cách trung thực những gì kinh nghiệm đưỢc, không 
thêm bớt, không tưởng tưỢng... 

8. Quyết định: Thiền sinh phải giữ quyết tâm hành thiền 
mới cô" gắng hành thiền đưỢc và khi đã hành rồi, 
quyết chí không từ bỏ dù gặp khó khăn hay trở ngại 
nào. 

9. Tầm từ: Trước khi thiền quán, thiền sinh hay thiền 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 235 


tâm từ để rải tâm từ ái cho chính mình rồi cho tất cả 
chúng sanh. Tầm từ còn giúp ta dễ đạt định. Trong 
khi hành thiền Minh Sát, đôi khi tâm từ cũng đưỢc 
áp dụng để đôd trị với các tâm sân hận đang sanh 
khởi. 

10. Tầm xả: Khi có cảm giác khó chịu hay đau đớn trong 
thân hay tâm, thiền sinh áp dụng chánh niệm ghi 
nhận nó, không để khổ thọ quấy rầy mình thì thiền 
sinh đang trau giồi tâm xả. Chỉ ghi nhận cảm giác 
mà không dính mắc, không thiên về thích hay không 
thích là ta đang phát triển tâm xả để dần dần thấy 
đưỢc đặc tính vô ngã của sự vật. 

Tóm lại, hành thiền Minh Sát là một hình thức huân 
bồi tròn đủ 10 Ba la mật hữu hiệu và tô"t đẹp nhất. Do 
đó Bồ Tát cũng hành thiền nhưng không đi đến chỗ rô"t 
ráo mà ngừng ngay khi sắp giác ngộ. 

Tại sao một người lại muổh trở thành một vị Phật? 

Vị Bồ Tát khi nhìn lại chúng sanh, thấy họ đang bị 
chìm đắm triền miên trong biển khổ, không ngừng bức 
xúc bởi sanh, già, bệnh, chết và tham ưu ở đời. Vì lòng 
bi mẫn, Ngài muôn cứu giúp chúng sanh và Ngài cũng 
biết muôn thực hiện việc đó Ngài phải trở thành một vị 
Phật Toàn Giác. Đó là lý do duy nhất để một người phát 
nguyện đạt quả vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. 


236 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Một vị Phật có cứu độ đưỢc tất cả chúng sanh 
không? 

Cứu độ chúng sanh là lời nguyện của một vị Bồ 
Tát nhưng thật sự không có vị Phật nào có thể cứu rỗi 
chúng sanh đưỢc. Trước hết ta cần phải hiểu “cứu độ, 
cứu rỗi” có nghĩa như thế nào ? 

Theo Phật giáo, không một người nào có thể cứu 
một người khác thoát ra vòng luân hồi đưỢc, có nghĩa là 
không thể ban cho ai sự giác ngộ của chính mình. Đức 
Phật chỉ có thể giúp chúng sanh phương cách để tự cứu 
lấy mình. Phải hiểu thật rõ luật nghiệp báo ở đây. Và 
chúng ta cũng không nên nghĩ rằng sẽ đưỢc cứu độ chỉ 
vì chúng ta có niềm tin nơi Đức Phật. Chính Ngài đã 
khẳng định là ta phải tinh tấn nỗ lực tu tập mới đạt đưỢc 
giác ngộ cho chính mình. Vậy cứu độ theo Đạo Phật có 
nghĩa là chỉ rõ con đường hành đạo là Bát Chánh Đạo 
để chúng sanh tự mình nỗ lực thực hành để đạt đưỢc 
giải thoát. 

Có ai theo Phật Giáo Nguyên Thủy phát nguyện 
thành Phật không? 

Nhiều người thiếu hiểu biết căn bản về giáo lý 
Nguyên Thủy thường cho là hành theo giáo lý này rô"t 
ráo chỉ đạt đến Thánh quả A La Hán mà thôi. Như đã 
trình bày ở trên, việc muôn đạt quả vị Phật Toàn Giác, 
Phật Độc Giác hay A La Hán là hoàn toàn do tâm nguyện 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 237 


của từng mỗi cá nhân. Cho nên nói rằng giáo lý Nguyên 
Thủy không tin hay không chủ trương thành Phật là lập 
luận thiếu cơ sở xác đáng. Sư có biết 10 vị Miến Điện 
đã có lời phát nguyện thành Phật. Ngoài ra, cũng còn 
có rất nhiều người khác cũng đã phát nguyện như vậy. 
Trong 10 vị Sư biết, có cô" Đại Lão Thiền Sư Tuangpulu 
Sayadavv thuộc tu viện Taungpulu Monatery ở Santa 
Cruz. Ngài có rất đông đệ tử người Miến và Mỹ và ai 
cũng tin rằng Ngài đã đạt thánh quả A La Hán. Nhưng 
sự thực không phải vậy vì Ngài từng nói rõ là Ngài đã 
phát nguyện thành Phật. Một vị khác là Quốc Vương 
Miến Điện vào thời Pagan. Vị vua này đã xây dựng 
một ngôi chùa thật vĩ đại với một bảng ghi khắc 100 câu 
kệ Pali râ"t hay hiện vẫn còn nguyên vẹn, trong đó có 
câu cuôl cùng là : “Do phước báu cúng dường ngôi Tam 
Bảo này tôi xin nguyện đưỢc trở thành Phật để cứu độ 
chúng sanh”. Hai vị khác là hai vị vua, một Miến Điện, 
một Thái Lan đều có công lớn với Phật Pháp. 

Trên đây là những thí dụ tiêu biểu cho ta thây ở các 
nước có quô"c giáo là Nguyên Thủy cũng có nhiều vị Sư, 
vị Vua đã phát nguyện thành Phật. Và trong tinh thần 
cô"t tủy của Đạo Phật, bất cứ lời mong cầu nào muốin 
thành tựu mỹ mãn cũng phải đi đôi với những hành động 
cụ thể để thực hiện lời nguyện đó. 

Tóm lại, Bồ Tát là những bậc phi thường với tâm 


238 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


đại bi vô lượng, trí tuệ cao cả và hạnh nguyện xuất chúng 
rất đáng kính ngưỡng. Các ngài đã làm những việc mà 
khó có người thường nào có thể làm đưỢc. Tất cả phật 
tử Phật Giáo Nguyên Thủy đều rất tôn phục các vị Bồ 
Tát, tuy nhiên họ không đặt các Ngài ngang hàng với 
Đức Phật vì như trên đã nói, các Ngài chưa đạt giác ngộ 
và giải thoát. 

Khi giảng dạy về đề tài này, Sư chỉ có ý muôn 
trình bày cho quý bạn một sô" dữ kiện và hiểu biết chính 
xác về Bồ Tát Đạo dựa trên kinh điển của Phật Giáo 
Nguyên Thủy. Sư không có ý đem ra để bàn cãi hay 
tranh luận với bâ"t cứ ai. Sư chỉ nghĩ đây là một chủ đề 
râ"t cần thiết cho những người muôn tìm hiểu, học hỏi về 
các điều kiện và phương cách thực hành để tiến đến 
quả vị Phật. 

Điểm quan trọng ở đây không phải là để bàn luận 
hay so sánh mà cô"t là để nhìn trở lại chính mình xem tự 
thân đã giảm thiểu các điều bất thiện, phát triển các 
hạnh lành và trau giồi tâm ý hay chưa. Và cuôl cùng thì 
phương cách hữu hiệu nhâ"t để thực hiện các điều này 
vẫn là cô" gắng vun bồi các Ba la mật trong cuộc sông 
hàng ngày, nhâ"t là qua việc hành thiền Minh Sát. 


NLTV 1996 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 239 





240 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 









CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 241 


/Hục A-ục: 


• Lời giới thiệu của Như Lai Thiền Viện 

• Tiểu sử Thiền Sư u Silananda 

• 16 bài Pháp thoại 

1. Căn bản pháp thiền Minh sát 

2. Ý niệm và Thực Tại 

3. Tâm 

4. Tâm sở 

5. Tham, Sân, Si 

6. Sự định tâm trong thiền Vipassana 

7. Chánh nịêm 

8. Chế ngự tham ưu ở đời 

9. Quân bình năm căn 

10. Tỉnh giác 

11. Thiền Hành 

12. Tứ Diệu Đê 

13. Niết Bàn qua Bát Chánh Đạo 

14. Thất Giác Chi 

15. Giác Ngộ 

16. Bồ Tát đạo trong Giáo Lý Nguyên Thủy 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO 


^kaỶinỹ /HaỶiis 

May all beings share this merit 
Which we have thus acquired 
For the acquisition of 
AU kinds of happiness 

May beings inhabiting space and earth, 
Devas and nagas of mighty power 
Share this merit of ours 
May they long protect the Teachings! 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 243 


'H-iềi H-iưởn^ 

Nguyện cho tất cả chúng sanh 
Cùng chia trọn vẹn phước lành này đây. 

Nguyện mong tất cả nơi nơi 
Mọi điều hạnh phúc, mọi thời bình yên. 

Nguyện xin chư vị long thiên 
Trên ười dưới đất oai thiêng phép mầu 
Đồng chia công đức dày sâu 
Hộ ưì Phật Pháp, bền lâu muôn đời. 


244 *> CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


'Ỉ)óft0 oà iỶi âtt 


• Tuyển tập “Chánh niệm, Giải thoát và Bồ tát đạo” 
thực hiện do một sô" học trò của Hòa Thượng u 
Silananda (Sư Cô Tịnh Như, Sư Cô Diệu Pháp, Bạch 
Nhựt, Tâm Hân, Trương Hà, Thanh Hương, Sarah 
Marks, Nguyên Khiêm, Phạm Phú Luyện...) để kính 
dâng lên vị thầy đầy từ bi và trí tuệ cũng là vị hướng 
dẫn tinh thần khả kính đã gắn bó với nhóm Như Lai 
Thiên Viện trong gần hai mươi năm qua. 

• Ba bài: “Chánh niệm, con đường duy nhâ"t”, “ Chế 
ngự Tham ưu ở đời” và “Quân bình Năm Căn” được 
trích soạn từ quyển “Giới thiệu Kinh Đại Niệm Xứ” 
do Tỳ Kheo Khánh Hỷ dịch. 

• Bài “Lợi ích của Thiền Hành” do đạo hữu Bình An 
Son dịch. 

• Đặc biệt xin trân ưọng cảm niệm công đức của hai 
bạn Vũ Bạch Tuyết (Houston) và Phạm Thành Long 
(Oakland) đã công hiến thật nhiều thì giờ và tâm 
lực, đảm nhận phần đánh máy và kiên trì sửa chữa 
qua râ"t nhiều lần các bản thảo tuyển tập. 

• Xin chân thành cảm ơn hai anh chị Trần Quang và 
Trâm Anh (nhà in Papyrus) đã không quản ngại công 
sức giúp đỡ phần kỹ thuật và thiết kế â"n phẩm này. 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 245 


Phật tử hùn^hước ấn tông sách 
“CHÁNH NIỆM, GIAI THÓAT và Bồ TÁT ĐẠO ” 


- Các Thầy và các Sư: Quảng Trung, Phổ Hòa, Pháp 
Luân, Tinh Tuệ 

- Các Sư Cô: Viên Thành, Linh Quả 

- Các Phật tử; 

Canada: Đào Hữu Phan, Lê thị Vân 

Pháp: Ananda Nguyễn, Nguyễn Ngọc Liên, Nguyễn 
Tri Tưởng 

Hoa Kỳ: Bùi Duy Tân, Cao thị Cúc-Trang Anh, Diệu 
Thiện Chung Minh Kiến, Chung Lộc-An Tín, Diệu Mỹ, 
Đoàn Bạch Tuyết, Đoàn Hiếu-Trang, Đoàn Kiều Ngân, 
Dương Xuân Ý, Đỗ Ngọc Báu, Đỗ Thúy-Khoát, Đỗ 
Khánh, Đào Trọng Hiệp, Đào Trọng Hưng, Đỗ Đình 
Lộc, Đặng Trần Phương, Đặng Hoa, Diệp Phương Maser, 
Hà Thái, Hứa Quế Lan, Huỳnh Muội, Huỳnh Thanh- 
Xuân, Huỳnh Thanh Sơn, Kim Vũ Trương,Lê Thanh 
Hồng, Lê Tân Thành, Lương Trân, Lý Mai, Lâm Trần 
Hồng, Lục Vân, Ngô Liên Hoa, Nguyễn Thăng, Nguyễn 
Thanh Hương, Nguyễn Thế Phú, Nguyễn Phu, Nguyễn 
Xuân Thành, Nguyễn Quy-Hiền, Nguyễn Quyền-Cẩm 
Vân, Nguyễn cẩm Vân, Nguyên Hỷ, Nita Truitner, 
Nguyễn thị Ký, Nguyễn văn Sanh, Nguyễn văn Xiêm, 
Nguyễn Điệp-Thúy Hồng, Nguyễn Thượng Đào-Vương 


246 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


Thúy Nga, Phạm Linh, Phạm Long, Phạm Minh Tú, 
Phạm Phú Luyện, Phạm Hoàngg, Phạm Kevin, Phùng 
Laura, Phùng thị Thảo, Phạm thị Nga, Phương Lệ Chi, 
Phạm Cường-Tô"Anh, Quách Ngọc Đông, Quảng Thanh, 
Quảng Tín, Trần Quê Phương, Trần Quô"c Định, Trần 
Minh Lợi, Trần văn Nam, Tầm Minh, Gđ Từ Cát, Thy 
Thy, Tâm Hân-Hùng, Trần Du, Trần Bạch Tiết, Gđ 
Trương Hùng, Trương Trâm, Trương Điền, John Trưong, 
Thái Kim Hoa, Tường Huy, Trương văn Hương, Vũ thị 
Mai, Võ Kim Phụng, Võ văn Nhường, Vũ Bạch Tuyết, 
Viên Tường, Vương Minh Thu 


CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và Bồ TÁT ĐẠO ❖ 247 


248 ❖ CHÁNH NIỆM, GIẢI THOÁT và BỒ TÁT ĐẠO 


